
Thực dơn dinh dưõnq 

cho người 


NHÁ XUẤT BẢN VẢN HOÁ - THÔNG TIN 






Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thân 



THỰC DON DINH DƯÕNG 
CHO NGUÒI Bệnh thận 

'(LAN ANH - Biên soạn ) 


NHÀ XUẤT BẢN VÀN HOẢ-THỔNG TIN 



VAI TRÒ CÙA THẬN 
ĐÓI VỚI CO THỂ 


Thận chỉ nhỏ bằng nắm tay một em bé, hình hạt 
đậu, màu hồng nhạt, nặng khoảng 115 gam. Thận 
được cấu tạo từ hàng triệu những tiểu cầu thận tinh 
ví, nhỏ bé mà mỗi ngày có tới gần hai trăm lít chất 
lỏng với đủ các thành phần hoá chất lọc qua và 
khoảng 1,5 lít nước tiểu được thận bài tiết ra ngoài. 
Tuy nhỏ bé nhưng thận có những chức năng rất 
quan trọng. Nhiệm vụ cơ bản của thận là điều hoà 
toàn thể khối chất lồng trong cơ thể, cân bằng nồng 
độ acidAiềm, sa thải các cặn bã như urea, uric acid, 
creatinine, ammonia, giữ lại chất dinh dưỡng, đường 
gluco, đạm, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Nếu chức 
năng này ngưng khoảng hai tuần là con người có 
thể chết. Thận tiết ra những kích thích tố để kiểm 
soát sự xuất nhập của nước, khoáng sodium và 
photpho. Thận giúp giữ huyết áp bình thưởng, góp 
phần vào việc cấu tạo hồng cầu. Thận cũng liên 
quan tới việc sử dụng khoảng calcium và phosphore 
trong tiến trình tạo xương. Thận còn liên hệ tới sự 
cấu tạo hồng cầu ở tuỷ sống với kích tố erythropoi- 
etin do thận tiết ra. 


Ttức đr>G đnh dLíõcig cho tgtòi bệch thệa ♦ 5 



CÁC LOẠI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THẬN 


• Suy thận 

Cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thận 
có thể bị suy yêu hư hao vì nhiều lý do. Chức năng 
bài tiết của thận giảm một cách tự nhiên theo nhịp 
độ già hoá của cơ thể. Đến tuổi 70 thì số tiểu cầu 
thận giảm, lượng máu qua thận cũng bớt đi và thận 
đã có một vài khó khăn đáp ứng với sự thay đổi 
hoá chất trong máu. Bình thường, thận có thể tiếp 
tục nhiệm vụ bài tiết dù chỉ còn lại vài chục phần 
trăm tiểu cầu lọc. Các tiểu cầu này sẽ lớn lên và 
làm việc gấp đôi gấp ba để bù đắp cho các tiểu cầu 
đã bị hư hao. 

Thận có thể bị viêm do các tác nhân hoá học, 
dược phẩm, vật lý hay tác nhân gây nhiễm. Bệnh 
ngoài thận như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc 
một cản trở lưu thông máu tới thận cũng đủ để làm 
thận không làm việc được. Hậu quả của suy thận 
là sự ứ đọng các chất cặn bã trong máu, nhất là 
ỉoại urea. Thận suy từ từ. Lúc đầu hầu như không 
có dấu hiệu. Rồi một số bệnh nhân cảm thấy hơi 
mỏi mệt, hay đi đái đêm vì thận không còn khả 
năng cô đọng nước tiểu, bàn chân hơi sưng, huyết 
áp hơi lên cao, hồng cầu hơi giảm. Khi bệnh trầm 
trọng thì các biến chứng cũng leo thang: huyết áp 
cao vọt, nhịp tim loạn xạ, thiếu hồng cầu, xương 
yếu dễ gãy, xuất huyết bao tử... Khoáng sodium và 
potassium bị giữ lại trong cơ thể- Nhiều sodium 


6 * UN ẰII (Biên sạn) 



quá dẫn đến cao huyết áp, sưng phù chân. 
Potassium cao làm nhịp tim đập loạn. Bệnh nhân 
ói mửa, sụt cân, trở nên suy yếu dần nếu không 
được chữa trị kịp thời. Khi đã đến giai đoạn cuối 
cùng của thận suy thì chỉ còn có cách thay thận 
hoặc thẩm tách huyết (hemodilysis) mà một trong 
nhiều công dụng là để loại bỏ potassium và urea 
quá cao trong máu. 

Dinh dưỡng khi bị suy thận rất quan trọng và tập 
trung vào các mục đích sau đây: 

Tránh cho thận khỏi làm việc quá sức 

Tránh suy dinh dưỡng mà vẫn giữ sức nặng bình 
thường của cơ thể 

Tránh mất thăng bằng khoáng sodium và 
potassium 

Tránh máu nhiễm hoá chất bã ure 

Cặn bã của đạm chất trong chuyển hoá là urea mà 
thận phải loại ra ngoài. Ăn càng nhiều đạm chất thi 
cặn bã urea càng cao và thận càng phải làm việc khó 
nhọc hơn để bài tiết ra ngoài. Tiêu thụ chất đạm tăng 
hay giảm tuỳ theo tình trạng suy thận. Với suy thận 
kinh niên thì có việc hạn chế chất đạm trong phần 
ăn. Chất đạm cho người bệnh phải có phẩm chất tốt, 
với đu các loại amino acid. Thịt động vật hội đủ điều 
kiện này hơn chất đạm từ thực vật. Nhưng người 
bệnh vẫn cần một sô calories càn bẳn, nên khi giảm 
đạm, ta có thể tăng carbohydrates hoặc chất béo loại 
bất bão hoà. 



Những thực phẩm nên dùng đối với 
người bị suy thận: 

- Chất bột đường: Các loại đường, mật ong, khoai 
sọ, khoai lang, miến dong, bột sắn dây. 

- Chất béo: Dầu, mỡ, bơ. Nên sử dụng 35- 
40g/ngày, 2/3 là thực vật. 

- Chất đạm: Thịt nạc, cá 50g/ngày; Sữa 100- 
200ml/ngày; trứng gà, vịt: 2-3 quả/tuần. 

- Các loại rau quả: Ăn loại ít đạm, nên dùng loại 
ngọt, hàm lượng kali thấp. 

Những thực phăm không nên dùng hoăc 
hạn chế: 

- Chất bột đường: Hạn chế gạo, mì. Chỉ nên ăn 
dưới 150g/ngày. 

- Chất béo: Ần ít mỡ, tránh các loại phủ tạng 
động vật. 

” Chất đạm: Không nên ăn đậu, đổ, iạc, vừng. 

“ Các loại rau quả: Tránh các loại quả có vị chua; 
rau ngót, mồng tơi, đay. 

Sô lượng thực phâm nên dùng trong môt 
ngày: 

- Gạo tẻ: 50-100g. 

- Khoai sọ, khoai lang: 200-300g. 

- Miến dong: 100-120g. 

- Bột sắn, bột đao: 20g. 

- Đường kính: 30-50g. 


8 ♦ LAN ANH (Diẻn «cạn) 



- Sữa tươi: 100-200ml. 

- Thịt nạc hoặc cá: 50g. 

- Trứng vịt, gà 1 quả, tuần ăn: 2-3 lần. 

- Dầu ăn: 20-30g. 

- Rau: 200-300g. 

- Quả chín: 200-300g. 

Nếu ăn số ỉượng như trên thì giá trị dinh 
dưõng của khẩu phần ăn sẽ là: 

- Năng lượng: 1.600-1.700kcal. 

- Đạm có nguồn gốc động vật: 16-18g. 

- Đạm có nguồn gốc thực vật: ll-13g. 

- Tổng số đạm: 27-29g. 

- Chất béo động vật: 10-12g. 

- Chất béo thực vật: 30-32g. 

- Tổng số chất béo: 40-45g. 

Chú ỷ ăn nhạt hoàn toàn, hết phù có thể ãn 2 thìa 
cà phê nước mắm mỗi ngày. 

• Sỏi thận 

* 

Theo thống kê, trung bình có 10% nam giới và 
3% nữ giới đều bị sạn thận ít nhất một lần trong đời. 
Có bốn loại sạn thận tuỳ theo hoá chất cấu tạo sạn. 
Mặc dù triệu chứng các loại sạn giống nhau nhưng 
nguyên nhân cấu tạo cũng như sự điều trị đều khác 
nhau. Thống thường nhất là sạn với calcium oxalate 
hoặc phosphate với tỷ lệ 90% và thường thấy ở nam 
giới vào tuổi trung niên. Các loại khác là sạn uric 
acid, magnesium ammonium sulỉate và cystine. Khi 



nồng độ các chất này trong nước tiểu lên cao thì 
chúng kết tinh thành sạn trong thận hoặc ở ống dẫn 
nước tiểu. Nguyên nhân của sự kết tinh cũng như làm 
sao ngăn ngùa sự kêt tinh đều chưa được làm sáng tỏ 
mặc dù đã có nhiều nghiên cứu khoa học. Nhưng 
điều ch ắc chắn là sạn tái kết tinh nhiều lần trong 
cuộc đời người bệnh. Một số yếu tố có thể đưa tới 
sạn thận như thực phẩm có ít calcium, nhiều phos- 
ph ° re ’ nhiều potassium, nhiều chất đạm động vật, 
thiếu sinh tố A, nhiễm trùng hoặc trở ngại lưu thông 
đường tiểu tiện, không uống nước đầy đủ, nằm bat 
động quá lâu, cao calcium và di truyền. Sạn âm thầm 
kết tinh Sạn nhỏ có thể theo nước tiểu ra ngoài. Khi 
sạn di chuyển là lúc người bệnh thấy đau ở ngang 
thắt lưng, chạy xuống bẹn và đùi và đi tiểu ra máu 
Dù sạn lớn hay nhỏ, bệnh nhân đều được khuyên 
cáo là nên tiêu thụ một lượng nước lớn mỗi ngày (1,5 
đên 2 lít mỗi ngày) để có 2 lít nước tiểu, ngo hau 
tránh hoá chất kêt tinh dẫn tới sạn. 

Dinh dưỡng với bệnh sói thận 

Sỏi Catci 

Chiếm 80% trong tất cả các loại sỏi thận, bao 
gồm sỏi oxalat calci và phophat calci. Thường ở 
những bệnh nhân này có tình trạng tăng hàm lượng 
calci trong nước tiểu (trẽn 4mgAg/cân nặng/ngày); 
tăng oxalat trong nước tiểu (trên 0,7mgAg/ngày) va 
nồng độ citrat trong nước tiểu giảm thấp. Vì vậy tiết 
chế dinh dưỡng được khuyến cáo như sau: Khi hàm 


10 • LAN m (biãi KẠ) 



lượng calci tăng trong nước tiểu thì nên tính toán 
lượng calci đưa vào cơ thể ở mức 500mg/ngày và 
đạm ở mức lgAg/ngày, uống nhiều nước, tránh ăn 
quá nhiều muối (không ăn quá lOg muối mỗi ngày). 
Giảm các thực phẩm làm tăng oxalate trong nước 
tiểu như: dâu tây, chocolate, trà, rau dền, cám của 
lúa mi, củ cải đường, và hạt dẻ. Nếu có tình trạng cit“ 
rate niệu thấp, người bệnh sẽ được bác sĩ cho uống 
thêm citrat kali mỗi ngày. Ngoài ra vitamin c không 
nên dùng với liều trên lOOOmg/ngày. 

Sỏi Aciđ Uric 

Sỏi này thường gập ở những người ít uống nước, 
hoặc dùng thuốc aspirin, prebenecid kéo dài, hoặc 
ăn nhiều những thực phẩm có tính acid làm cho 
nước tiểu tăng tính acid là điều kiện thuận lọi để tạo 
sỏi. Trong tiết chế dinh dưỡng người bệnh cần uống 
nhiều nước để duy tri lượng nước tiểu hàng ngày trên 
2 lít và ăn các thực phẩm có tính kiềm như: 

• Síteỉ và các chế phẩm từ sũb. 

• Dừâ, hạt dẻ, quả hạnh nhân. 

• Tất cả các loại rau trừ bắp, đậu lăng. 

• Tất cả các loại trái cây, trừ quả việt quất, quả 
mận khô, nho khô. 

• Mật và nước rỉ đường. 

Sổi Cystỉn 

Sỏi này được hình thành do sự sai lệch bẩm sinh 
về chuyển vận acid amin dẫn đến hậu quả tiểu ra 



cystin, Tiết chê dinh duỡng bao gồm uống trên 4 lít 
nước/ngày và ăn các thực phẩm có tính kiềm như đã 
kể trên. 

Sỏi Struvit (sỏi san hô) 

Thường tạo ra khi có nhiễm trùng tiểu do proteus, 
klebsiella. Vì vậy chỉ cần điểu trị nhiễm trùng, không 
cần tiết chế dinh dưỡng. Đối với người bình thường 
đe phòng ngừa bệnh sổi thận cần chú ý một số điểm 
sau: 

• Mỗi ngày nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước. 

• An nhiều rau, trái cây. 

• Không dùng kéo dài những loại thuốc có khả 
nằng làm nước tiểu tăng tính acid như asoirin, 
prebenecid. Nêu bác sĩ chỉ định sử dụng những loại 
thuốc trên thì cần chú ý lựa chọn nhữhg thực phẩm 
giàu tính kiềm trong khẩu phần ăn hàng ngày. 

Ngoài ra, đối với bệnh viêm cầu thận có hội 
chứng thận hư, chưa suy thận thì: 

Những thực phẩm nên dùng: 

- Chất bột đường: Các loại gạo, mì, khoai sắn đều 
được. 

- Chất béo: Chỉ nên sử dụng 20-25g/ngày, 2/3 là 
dầu thực vật. 

- Chất đạm: Ăn thịt nạc, cá, sữa, trứng, đậu đỗ; 
Lượng đạm l,5-2gAg/ngày. Nên sử dụng sữa bột 
tách bơ để tăng cường đạm và calci. 

- Các loại rau quả: Ăn rau quả như bình thường. 


12 ♦ MN Mõ (Biẻn soạn) 



Nếu tiểu ít thì cần hạn chế. 

Những thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế: 

- Chất bột đường: Không phải kiêng. 

- Chất béo: Không nên sử dụng các loại có nguồn 
gốc động vật. Giảm số lượng. 

- Chất đạm: Không nên sử dụng các phủ tạng 
động vật như tim, óc, thận. Hạn chế trứng, chỉ ăn 1- 
2 quả/tuần. 

- Các loại rau quả: Nếu vô niệu hoặc thiểu niệu thì 
không ãn rau quả. 

Số ỉượng thực phẩm nên đùng trong một ngày: 

- Gạo tẻ: 300-350g. 

- Thịt nạc hoặc cá: 200g hoặc 300g đậu phụ. 

- Dầu ăn: 10-15g. 

- Rau: 300-400g. 

- Quả: 200 300g. 

- Muối: 2g. 

Nếu ồn số ìượng như trên thì giá trị dinh dưởng 
cua khẩu phần sẽ ỉà: 

- Năng lượng: 1.800-2.OOOkcal. 

- Đạm có nguồn gốc động vật: 20-25g. 

- Đạm có nguồn gốc thực vật: 30-35g. 

- Tổng số đạm: 50-60g, 

- Chất béo động vật: 7-10g. 

- Chất béo thực vật: 15-20g. 

- Tổng số chất béo: 20-25g. 



Chú ý: Trong giai đoạn phù phải ăn nhạt hoàn toàn, 
hẽt phù có thể ãn hai thìa cà phẽ nước mắm mỗi ngày. 

Trong bệnh viêm cầu thận cấp 

Nhííng thực phẩm nên dùng: 

- Chất bột đường: Có nguồn gốc từ các loại 
đường, mật ong, khoai sọ, khoai lang, miến dong, 
bột sắn dây. 

- Chất béo: Nên sử dụng 30-35g/ngày. 

’ Chất đạm: Giảm đạm, số lượng tùy thuộc vào 
cân nặng. Nên sử dụng đạm có nguồn gốc từ động 
vật như thịt nạc, cá, sữa, trứng. 

Các loại rau quả: Trong giai đoạn vô niệu thì 
không được ăn rau quả. Nếu tiểu được nhiều thì ăn 
rau quả như bình thường. 

Những thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế: 

- Chdt bột đường: Không nên sử dụng loại ngũ cốc 
nhiều đạm như gạo, mi. Chỉ nên ăn dưới 
150g/ngày. 

- Chât béo: Không nên sử dụng các loại có nguồn 
gốc động vật. 

- Chất đạm: Không nên sử dụng nhiều các chất 
đạm có nguồn gốc thực vật. 

- Các loại rau quả: Theo dõi lượng nước tiểu để sử 
dụng so lượng rau qua hợp lỷ. Nêu vô niệu hoặc 
thiểu niệu thì không ăn rau quả. 

Số lượng thực phẩm nên dùng trong một ngày; 

- Gạo tẻ: 100-150g. 


14 ♦ UN hu (tìiẻíì <oan) 



- Khoai sọ, khoai lang: 200-300g. 

- Thịt nạc hoặc cá: 50-100g. 

- Trứng vịt, gà: 1 quả, tuần ăn 2-3 lần. 

- Dầu ăn: 20-30g. 

- Rau: 200-300g. 

- Quả: 200-300. 

- Nước: bằng số lượng nước tiểu hàng ngày cộng 
thêm 300-500ml. 

Nếu ăn số lượng như trên thì giá trị dinh dưỡng 
của khẩu phần ăn sẻ là: 

- Năng lượng: 1.600 - 1.700kcal. 

- Đạm có nguồn gốc động vật: 20 - 25g. 

- Đạm có nguồn gốc thực vật: 10 - 15g. 

- Tổng số đạm: 30 - 40g. 

- Chất béo động vật: 7 - lOg. 

- Chất béo thực vật: 20 - 30g. 

- Tổng số chất béo: 30 - 40g. 

Chú ý: Trong giai đoạn phù phải ăn nhạt hoàn 
toàn, hết phù có thể ăn hai thìa cà phê nước mắm 
mỗi ngày. 



MỘT SỐ RAU, CỬ, QUẢ, 

HẠT TỐT CHO NGƯÒl B| BỆNH THẬN 

KHOAI LANG VÀ KHOAI TÂY 

Trong bữa ăn, người viêm thận mạn tính mà chút 
năng thận không tốt cần ăn đủ chất, giảm lượng dầu 
mỡ đưa vào cơ thể, để làm được đĩều này cần hạn 
chế món ăn có lượng dầu thực vật cao. Trong khoai 
lang, khoai tây có hàm lượng vitamin nhóm B, vita- 
min c, vitamin E, linoleic, chất xơ ... khá cao có lợi 
cho việc giảm và tiêu trừ cholesterol trong cơ thể. 
Ngoài ra chất xơ trong khoai lang và khoai tây có tác 
dụng nhuận tràng. Vì thế có thể dùng làm thức ăn 
chính trong bữa ăn của người bệnh thận mạn tính 
thay cho cơm, bột mì. 


ĐẬU Đỏ 

Là thực phẩm có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, 
giải độc, có thể chữa các loại bệnh phù thũng và 
cũng phù hợp với người viêm thận phù thũng cấp 
và mạn tính. 


16» LAM AHB (biên sạn) 



ĐẬU XANH 


Tính hàn, có thể thanh nhiệt, lợi tiểu, người viêm 
nhiễm niệu đạo nên uống canh đậu xanh hầm. Đốì 
với người phát nhiệt, bí tiểu, tiểu buốt, đậu xanh 
cũng có tác dụng lợi tiểu giải nhiệt. 


HẠT BO BO 

Có tác dụng kiện tỳ, thanh nhiệt, lợi thấp. Có thể 
nấu cháo cho người viêm thận, người cơ thể giữ 
nhiều nước, phù thũng, tiểu ít. 


ĐẬU ĐEN 

Có tác dụng hoạt huyết, lợi tiểu, trừ phong, giải 
độc, điều trị có hiệu quả bệnh phù thũng do nước, 
Trong “Bản thảo cương mục” có ghi “Đậu đen có 
tác dụng trị bệnh thận, lợi tiểu hạ khí, chữa các 
bệnh phong nhiệt”. Do đó người viêm thận nên ăn 
món này. 

Ngoài ra, người viêm thận còn nên dùng đậu đen, 
bột yên mạch, lạc, vừng. Người viêm nhiễm niệu 
đạo nên dùng cấu khởi tử, người đi tiểu nhiều nên 
ăn hạt sen. 


BÍ ĐAO 

Có tác dụng hoạt lạc thận tạng. Vào mùa hè, khi 
ra nhiều mồ hôi sẽ khiên chất dinh dưỡng trong cơ 



thể cũng bị bài tiết ra, do đó thể lực bị tiêu hao 
nhiều, làm cho người bị mệt mỏi. Nhưng nếu như 
nước trong cơ thể đi qua thận rồi mới bài tiết ra 
ngoài theo niệu đạo sẽ không làm cho các chất dinh 
dưởng của cơ thể bị đào thải ra ngoài. Đó cũng 
chính là lỷ do nhắt định nên ăn bí đao trong mùa hè. 
Bí đao có tác dụng lợi tiếu, hoạt lạc thận tạng, nếu 
ép nước đun thành canh là tốt nhất, có thể cho 
thêm sò, hến, các loại thịt, măng níto, mộc nhĩ, thịt 
nạc, lưỡi bò, chân gà. 


RAU DIẾP 

Có hàm lượng đường, carotin, các vitamin nhóm 
B, vitamin c, vitamin E và các khoáng chất như 
canxi, phốt pho, sắt, kali, iốt khá phong phú. Ăn 
nhiều rau diếp có thể nâng cao sức căng của mạch 
máu, thúc đẩy tiết niệu. Lượng muối kali có trong rau 
diếp có tác dụng tốt cho sự cân bằng của nước, chất 
điện giải và quá trình tiết niệu. Do đó, người bệnh 
thận nên ăn rau diếp. 


ĐẬU ĐŨA 

CÓ tác dụng bổ tỳ, vị và bổ thận. “Y lằm soạn 
yếu” ghi: có tác dụng ‘Tán thuỷ, lợi tiểu và làm 
nước tiếu bớt đục”, là món ăn thích hợp với người 
bệnh thận. 


18 * LAN MI (KcQtóạo) 



Tính bình, vị ngọt, kiện tỳ lợi thấp, người phù 
thũng do viêm thận nên ãn loại đậu này .Trong “Hồ 
Nam dược vật chí” có ghi: đậu tằm có tác dụng “lợi 
tiểu” và còn có khả năng “Chíto phù thũng: lOOg 
đậu tằm, lOOg vỏ bí đao, sắc nước uống”. Trong 
“Thảo dược dân gian thường dùng” cũng viết: “chũu 
phù thũng: đậu tằm từ 50 - 400g hầm với thịt bò. 
không dùng chung với rau chân vịt”, 

ĐẬU BÓN MÙA 

Có khả năng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu thũng. 
Người viêm thận ít phù thũng nên dùng đặu bốn 
mùa. Trong “Lục xuyên bản thảo” có ghi: “ 
Chữa thuỷ thũng, cơm trắng đậu bốn mùa 4 
lạng, gạo tỏi năm tiền, đường trắng 1 lạng, sắc 
nước uống”. 


MẢNG TÂY 

Tính mát, ví ngọt, có tác dụng bổ hư. Nghiên cứu 
của chuyên gia cho thấy măng tây có tác dụng chữa 
bệnh sỏi thận, do đó gần đây các học giầ đều nói 
người mắc bệnh sỏi ở hệ thống tiết niệu nên ăn 
măng tây. 



NGÂN NHĨ 


Tĩnh bình, vị ngọt mát, là một món ăn dinh 
dưỡng thanh bổ, có khả năng bổ thận, nhuận phế, 
dưỡng vị. Theo nghiên cứu, polysaccharide có trong 
ngân nhĩ có khả năng cải thiện chức năng thận. Vì 
thế, người viêm thận mạn tính, cơ thể suy nhược ăn 
ngân nhĩ có thể nâng cao thể lực. Có thể dùng 
thường xuyên. 

Theo Đông y, mộc nhĩ trắng có vị ngọt, tính bình, 
có công dụng tư âm, nhuận phế, dưỡng vị, sinh tân, 
rất thích hợp cho những người suy nhược cơ thể, suy 
nhược thần kinh, bị các bệnh lý đường hô hấp, tăng 
huyêt áp, thiểu năng tuần hoàn não... Mộc nhĩ ừắng 
cũng rất tốt cho người có hội chứng âm hư nội nhiệt, 
biêu hiện bằng các dấu hiệu như người gầy, miệng 
khô, họng khát, đầu choáng, mắt hoa, lòng bàn tay 
và bàn chân nóng, trong ngực bứt rứt không yên, hay 
ra mồ hôi trộm, ngủ kém, dễ mộng mị, đại tiện táo, 
tiểu tiện đổ... 

Theo y học hiện đại, mộc nhĩ trắng có tác dụng 
tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể (đặc biệt 
là hệ thống miễn dịch tế bào), nâng cao năng lực tạo 
máu của tuỷ xương. Nó cũng giúp cải thiện chức 
năng của gan và thận; thúc đẩy quá trình tổng hợp 
protid trong gan, làm giảm cholesterol trong máu. 
Ngoài ra, mộc nhĩ trắng còn có tác dụng chống phù 
và chống phóng xạ ở một mức độ nhất định. 

Mộc nhĩ trắng lOg, đỗ trọng (tẩm mật nướng) 


20 * IAX ANB (biên soạn) 



lOg, đường phèn 50g. Sắc đỗ trọng lấy nước, bỏ bã 
rồi cho mộc nhĩ (đã làm sạch) vào hầm kỹ. Khi chín, 
chế thêm đường phèn, ăn trong ngày 

Công dụng: Tư bổ can thận, kiện não, tỉnh thần, 
dùng chữa các chứng thận hư, lưng đau, xương cốt 
rã rời, đầu váng, tai ù, mất ngủ, mỏi mệt... 

Chú ỷ: Không được dùng mộc nhĩ trắng đã biến 
chất với các dấu hiệu: ngả vàng, kém tươi, không 
đàn hồi, có vết mốc hoặc dính lại với nhau. Bởi có 
thể dẫn tới ngộ độc, gây tổn thương ruột, gan, thận 
và trung khu thần kỉnh, thậm chí có thể dẫn tới suy 
thận cấp tính và tử vong. 

MỘC NHĨ ĐEN 

Theo dinh dưỡng học cố truyền, mộc nhĩ đen vị 
ngọt, tính bình, có công dụng làm mát và cầm máu, 
rất tốt cho khí huyết, phổi, dạ dày, lại giúp nhuận 
tràng. Nó thường được làm thức ăn và làm thuốc cho 
những người bị xuất huyết (đại tiện ra máu do trĩ, kiết 
ly, tiểu ra máu, xuất huyết đáy mắt, rong kinh, băng 
lậu, ho ra máu...), táo bón, viêm dạ dày mạn tính thể 
vị âm bất túc, thiếu máu... 

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, mộc nhĩ chứa 
nhiều protid, chất khoáng và vitamin. Hàm lượng 
chất béo tuy không cao nhưng chủng loại khá phong 
phú. Hàm lượng chất sắt trong mộc nhĩ vượt xa rau 
cần, vừng, gan lợn...Mộc nhĩ đen có khả nâng ức 
chế quá trình ngưhg tập tiểu cầu, phòng chống huyết 



khối gây tắc mạch, ngăn cản sự hình thành mảng xơ 
vữa. Vĩ thế, đối với người cao huyết áp, xơ vtta động 
mạch, thiểu năng tuần hoàn não, thiểu năng động 
mạch vành...mộc nhĩ là một thực phẩm lý tưởng. 

củ CẢI 

Có tác dụng nhuận khí, thanh nhiệt, lợi tiểu. 
Người bị sỏi ở hệ thống tiết niệu nên ăn món này. 


NẤM HƯƠNG 

Tính bình, vị ngọt, có tác dụng bổ khí huyết. Axít 
amin đặc biệt có trong nấm hương có thể giảm pro- 
tein có trong nước tiểu ở người viêm thận cấp mạn 
tính. Nấm hương có thể chữa trị rất nhiều dạng bệnh 
thận mà lại không có tác dụng phụ. 

RAU SAM 

Là loại thuốc Đông y có tính hàn, có tác dụng 
thanh nhiệt, giải độc. Có thể dùng 100 - 200g rau 
sam tươi, lOOg xa tiền thảo sắc nước uống thay 
trà. Thích hợp với người vừa viêm niệu đạo vừa đái 
ra máu. 


RAU HẸ 

Có tác dụng bổ gan thận, làm ấm lưng hông, 
tráng dương cố tinh. Lý Thời Trân đời Minh đã nói: 


22 ♦ LMi AM (Bièn soạn) 



“Rau hẹ bổ gan và mệnh mồn, chữa bệnh đì tiểu 
rắt". 


HÀNH, TỎI 

Hành có tác dụng diệt nấm tương đối mạnh, có 
thể thúc đẩy bài tiết dịch tiêu hoá, củ hành còn có 
chất prostaglandin A, có tác dụng làm nở động mạch 
máu nhỏ, giảm sức cản trong mạch máu, trợ giúp 
phòng ngừa cao huyết áp. Tỏi có tác dụng diệt nấm, 
giảm chất béo. Hành tây có chất hỗn hợp có sulíut 
có khả năng giảm cholesterol và chứa chất 
prostaglandin, có thể kích thích hoạt tính íibrino 
trong máu làm giãn mạch máu, có tác dụng tốt tron 
việc giảm nhẹ áp lực cao, lọc nhiều ở tiểu cầu thận. 


DƯA HÁU 

Là loại quả giàu dinh dưỡng. Trong nước ép dưa 
hấu có chứa gần hết các loại thành phần dinh dưỡng 
mà cơ thể con người cần, có tác dụng tốt cho việc 
trao đổi chất và đào thải cặn bã ờ các tổ chức tế bào 
của cơ thể, có tác dụng trị liệu đối với người viêm 
thận, viêm nhiễm niệu đạo và hạ huyết áp. 

NHO 

Giàu dinh dưỡng. Theo khoa học phân tích trong 
nho có mười mấy loại axit amin cần thiết cho cơ thể 



như: axit glutamic, amino, tryptophan... thường 
xuyên ăn nho có tác dụng bổ khí huyết, làm khoẻ 
gân cốt, lợi tiểu. Thích hợp dùng cho những trường 
hợp như người thê trạng suy yêu sau khi ốm, nhiệt 
bệnh thương tân, cổ họng khô rát, phù thũng do 
viêm thận, khó tiểu tiện, tiểu buốt, tiểu ra máu, 
phong thấp. 


HÓ ĐẢO 

Theo y học truyền thống, hồ đào có tác dụng bổ 
thận khí, ích mệnh môn, rất thích hợp với người cao 
tuôi, thận hư, tieu rắt. Trong “Bản thảo cương mục" 
có ghi “Trị chứng tiểu tiện nhiều: hồ đào hầm nhừ, 
nằm nhai ăn, uống với rượu ấm". 


QUẢ KIWI 

Có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tốn ứ thông lâm. 
Người bị sỏi niệu đạo và viêm nhiễm niệu đạo cấp 
tính nên ăn quả kiwi. Trong "Khai bảo bản thảo" đã 
sớm ghi nhận: “Kiwi dứt cơn khát, giải phiền nhiệt, 
hạ thạch lâm.” 


HẠT DỀ 

Là loại hạt có tác dụng bổ thận khí, làm khoẻ 
chân và hông. Trong “Thực vật đông dược dư tiện 
phương' có giới thiệu: “Người già thận yếu, đĩ tiểu 


24 * m m (Bicn «ạn) 



nhiều lần, ỉưdg chân nhửc mỏì: mỗi ngày vào sáng 
sớm và buổi tối ăn 1 - 2 hạt dẻ sống, nhai kỹ rồi nuốt 
từ từ. Lâu ngày sẽ thấy hỉệu quả”. 


LẢ SEN 

Có tác dụng làm tiẽu thũng, khí thũng, người viêm 
thận cấp nên dùng lá sen hãm với nước uống thay 
trà hoặc áp dụng cách làm trong “Chứng trị yếu 
quyếr như sau: “Chíte dương thuỷ phù thũng: đốt lá 
sen tàn, nghiền thành bột, mỗi ngày uống hai đồng 
cân với nước cơm, uống 3 lần một ngày. 

RÂU NGÔ 

Qua chứng minh thực nghiệm dược lỷ hiện đại 
cho thấy, râu ngô có tác dụng lợi tiểu, tăng lượng bài 
tiết choloride nên người phù thũng do viêm thận cấp 
nên dùng món này. Theo ‘Trung Hoa nội khoa” đế 
trị triệu chứng tổng hợp của viêm thận, mỗi ngày lấy 
60g râu ngô khô. rửcỉ sạch, sắc uống làm 2 lần vào 
buổi sáng và tối. Lâm sàng qua điều trị 12 ca bệnh 
sau 3 tháng, có 9 trường hợp bệnh nhân phù thũng 
đã hoàn toàn khỏi, 2 trường hợp gần khỏi, một 
trường hợp có hiệu quả nhanh nhất, sau khi uống 
thuốc 15 ngày phù thũng đã hoàn toàn biến mất. 
Thông thường dùng từ 3 ngày trở đi đã xuất hiện dấu 
hiệu lợi tiếu đồng thời lượng protein, đạm không có 
protein đều giảm ở mức độ khác nhau. 



ĐẠI HOÀNG 


Tính hàn, vị đắng, thuộc kinh tỵ, vị, đại tràng, có 
tác dụng chính là giải nhiệt, tiêu độc, thúc đẩy trao 
đổi chất, điều hoà ngũ tạng. Dùng để đỉều trị cho 
người bệnh suy yêu chức nâng thận do viêm thận 
mạn tính có thể đạt tới tác dụng thông phủ, giải độc. 
Vị thuốc này có 3 cách chế biến khác nhau là đại 
hoàng sống, đại hoàng chế biến, đại hoàng ngâm 
rượu. Đại hoàng là vị thuốc trị tả, cần sử dụng theo 
hướng dẫn của thầy thuốc. 

RỀ CÒ TRANH 

CÓ tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu. Thực nghiệm 
dược lý đã chứng minh tác dụng lợi tiểu liên quan đến 
lượng muối kali có trong rễ cỏ tranh. Dùng 250g rễ 
cỏ tranh ăn được (dạng khô), rủa sạch, thái nhỏ, sắc 
uống thay trà. Uống liên tục 1 - 2 tuần hoặc cho đến 
khi khỏi bệnh. Thông thường 1 - 5 ngày lượng nước 
tiểu sẽ tăng lên rõ rệt, mức độ phù thũng cũng dần 
biên mất. Tình trạng cao huyết áp và đi tiểu khó đều 
có chuyển biến tốt và trở iại bình thường. ' 

SỢI CÀ RÓT 

Theo tạp chí ‘Thượng Hải đông y dược": Người 
bị thuỷ thũng do viêm thận thuỷ thũng cấp tính thích 
hợp ăn sợi cà rốt, lấy 500 - 600g sợi cà rốt, rửa 
sạch, hấp chín để ăn. Thông thường sau khi ăn một 


26* UN m (teíìCTi) 



ngày, sẽ thấy lượng nước tiểu tăng lên rõ rệt, ăn liên 
tục trong vòng một tuần sẽ tiêu thuỷ thũng. 

ĐÀO NHÂN 

Đào nhãn vị đắng, ngọt, tính bình, có tác dụng 
phá huyết, hành ứ, nhuận táo, hoạt trường. Lá đào 
vị đắng, tính bình, có tác dụng khu phong, bài thấp, 
thanh nhiệt, sát trùng. Rễ đào vị đắng, tính bình. 
Nhựa đào vị đắng ngọt, tính bình, có tác dụng làm 
tan kết tụ, giảm đau và lợi tiểu. Hoa đào có vị đắng, 
tính bình, có tác dụng lợi thuỷ, hoạt huyết, thông 
tiện. 

Chữa đái ra máu: Nhựa đào, thạch cao, mộc 
thông mỗi thứ 15g, nghiền thành bột mịn, mỗi lần 
dùng 6g, sắc với 200ml nước cho đến khi còn 
lOOml, uống trước bữa ăn. 

Chữa đái đường dưỡng chất: Nhựa đào lOg phối 
hợp với đường kính, đun cách thuỷ uống làm nhiều 
lần trong ngày. 


VỪNG 


Vừng có hai loại: vừng đen và vừng trắng, còn gọi 
là mè. Dùng làm thuốc thường là loại vừng đen. 
Vừng đen còn gọi là hồ ma, hắc chỉ ma, cự thắng, 
thắng tử, ô ma tử, du ma, ô ma. Tính bình, vị ngọt. 
Thành phần chính có: dầu béo 60%. Trong dầu 
chúa nhiều loại axit, vitamin E, sắt và canxi. Phần 



lớn có chất phòng bệnh chống suy lão. Tác dụng: Bổ 
gan, thận, nhuận ngũ tạng, làm đen tóc, bổ dưỡng 
cường tráng. Chủ yếu dùng cho gan, thận yếu, tay 
chân yếu cứng nhắc, hư phong, mắt mờ, yếu sau khi 
ốm dậy, tuôi già ho hen, thiêu sữa, thần kinh suy 
nhược, sớm bạc tóc, huyết áp cao, bệnh mỡ bọc tim. 

Cách dùng: Đun thành thang hoặc cho vào viên 
hoàn. 

Kiêng kị: Tỳ yếu hay đĩ ngoài lỏng thì không nên 
ăn nhiều vừng. 


CÂY TẨM XUÂN 

Cây tầm xuân là loại cây mọc hoang dại, một số 
nơi trồng làm cảnh. Trong y học cổ truyền phương 
Đông tầm xuân là một vị thuốc khá độc đáo. Nó có 
nhiều tên khác như thích hoa, bạch tàn hoa, thích 
mi, ngưu cúc, tường mi, thập tỉ muội, thất tỉ muội, dã 
tường vi, hoà thượng đầu... 

Dàn gian thường thu hái hoa, quả, cành và rễ tươi 
hoặc khô để làm thuốc. Tuỳ theo từng bộ phận của 
tầm xuân mà tác dụng chữa bệnh cũng có những đặc 
điểm khác nhau. 

Trẻ em đái dầm, người già đĩ tiểu đêm nhiều lần 
có thể chữa bằng cách dùng rễ tầm xuân 30g sắc 
uống, hoặc hầm với thịt lợn để ăn. Tiểu tiện khó 
khăn: Dùng quả tầm xuân lOg, mã đề 30g và biển 
súc 30g sắc uống. 


28 * UK AND (bo ọi) 



HẠT Bt NGO 


Hạt bí ngô có đủ các protein và khoáng chất như: 
Sắt, Magiê, Canxi, kẽm, Selen..., chất xơ và một số 
axit amin khác nhưaxit glutamic, arginine... 

Đặc biệt chất delta7 - phytosterol chỉ được tìm 
thấy trong hạt bí ngô mà không có ở bất kỳ dầu thực 
vật nào khác. Chính delta7 - phytosterol quyết định 
khẳ năng phòng ngùầ và điều trị bệnh của hạt bí 
ngô, song hàm lượng của nó lại phụ thuộc vào điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thời vụ gặt hái... 

Tác dụng của hạt bí ngô: Giảm các triệu chứng 
của bệnh phì đại tiền liệt tuyến như hạn chế số lần 
tiểu tiện ben đêm, giảm thể tích nước tiểu tồn dư, cải 
thiện chứng khó tiểu, đi tiểu buốt và nhiều lần; làm 
dịu tình trạng hoạt động quá mức của bàng quang - 
nguyên nhân gây tiểu són, tiểu rát và đái dầm thường 
gặp ở người già. 

Hiện nay, thành phần delta7 - phytosterol đặc 
hiệu với hàm lượng cao của hạt bí ngô có thể được 
điều chế dưới dạng viên nang mềm peponen. 


HƯỚNG DƯƠNG 

Hoa hướng dương còn gọi là hướng nhật quỳ hoa, 
văn cúc, tây phan liên, nghênh dương hoa, vọng 
nhật liên, thái dương hoa, triều dương hoa... 

Theo dược học cổ truyền, hoa hướng dương vị 
ngọt, tính ấm, không độc, có công dụng trừ phong, 



minh mục (làm sáng mắt). Nó thường được dùng để 
chữa các bệnh như: đầu choáng, mắt hoa, phù mặt, 
nặng mặt, đau răng.. Hạt hướng dương có tác dụng 
chttei chứng huyêt lị, mụn nhọt, tẩy giun kim. Lá 
hướng dương thường dùng trị bệnh cao huyết áp. Rễ 
hướng dương có công dụng chữa các chứng đau ngực 
sườn, đau do viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tiểu tiện 
không thông, tổn thương do trật đả... Đài hoa hướng 
dương chủ trị đau đầu, hoa mắt, đau răng, đau dạ 
dày, thống kinh, vêt thương viêm loét... Lõi cành cây 
hướng dương có tác dụng chữa chứng tiểu ra máu, 
sổi đường tiết niệu, tiểu tiện không thông... vỏ hạt 
hướng dương chữa chứng ù tai. 

Để chữa chứng ù tai do thận hư vỏ hạt hướng 
dương 9 - 15g sắc uống. Hoặc cũng có thể dùng 
đài hoa hướng dương 15g, hà thủ ô 6g, thục địa 9g 
sắc uống. 

Viêm đường tiết niệu và sỏi tiết niệu: lõi cành 
hướng dương 15g sắc uống. Hoặc dùng đài hoa 
hướng dương 1 cái sắc uống. Rễ hướng dương tươi 
30g sắc uống. 

Ngoài ra có thể chữa phù thũng, tiểu tiện không 
thông: Rễ hướng dương 15g, vỏ bí đao 30g sắc uống 
hằng ngày. 

Chú ỷ: Phụ nữ có thai không được uống vì có thể 
gây sẩy thai. 


30 ♦ un M (0 (Biên soạn) 



CÂY CHUỐI HỘT 

Chữa Sỏi thận: Chọn chuối thật chín, lấy hột phơi 
khô, tán nhỏ nấu lấy nước uống; cho 7 thìa nhỏ (thìa 
cà phẽ) bột hạt chuối và 2 lít nước đun nhỏ lửa, khi 
còn 2/3 nước là được, uống hàng ngày nước trà, 
uống liền 2-3 tháng, cho kết quả khá tốt. Hoặc quẳ 
chuối hột đem thái mỏng, sao vàng, hạ thổ 7 ngày, 
mỗi ngày lấy một vốc tay (chừpg một quả) sắc vói 3- 
4 bát nước uống vào lúc no. 

CÀY CẢI XOONG 

Cải xoong còn có tên gọi khác là xà lách xoong 
thuộc họ cải, có thân bò dài tới 40cm, phân nhiều 
nhánh, đâm rễ ở các đốt, cả trong đất lẫn trong 
nước. Lá mọc so le, hoa nhỏ, màu trắng, họp thành 
chum ở đầu cành nở vào tháng 4-5, quả cải hình trụ, 
chútei nhiều hạt đỏ. 

Công dụng : cải xoong được dùng làm thuốc 
uống trong trị chứng ăn mất ngon, cơ thể suy nhược, 
tạng bạch huyết, bệnh scobut, chững thiếu máu, 
bệnh lao, ho và các bệnh đường hô hấp, cảm cúm, 
sỏi mật, các bệnh về gan mật, sỏi thận và các bệnh 
đường tiết niệu, ký sinh trùng đường ruột, thấp khớp, 
thuỷ thũng, đái đường và ung thư. 

Đơn thuốc: Trị mụn, giải độc, lợi tiểu, dùng cải 
soong tươi dã nát, lấy nước cốt uống, hoặc dùng một 
nắm cải xoong, 3 củ hành tây, 2 củ cải cho vào một 
lít nước, sắc lấy nước uống ngày 2 ly giữa các bữa ăn. 



CÂY LÕ HỘ 


Từ lâu, cây lô hội đã được sử dụng làm thuốc ờ 
nhiều nước trên thê giới. Bên cạnh tác dụng làm 
thuốc, lô hội còn được dùng trong nhiều loại mỹ 
phẩm làm đẹp, dưỡng nhan sắc. Lô hội là cây thảo 
sống nhiểu năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc 
sít nhau, dày, mẫm, hình 3 cạnh, mép dày, có răng 
cUP thô. Hoa nở vào mùa thu và hè, mọc thành 
chùm dài màu vàng lục, phớt hồng. Quả nang có 
hình bầu dục, lúc đầu có màu xanh sau chuyển sang 
vàng. 

ơ nước ta, lô hội thường được trồng làm cảnh; lá, 
hoa và rễ được dùng làm thuốc. 

Trong dân gian, lô hội còn có nhiều tên gọi khác 
nhau như du thông, tượng ty thảo, la vi hoa, long 
miệt thảo, lưỡi hổ.... Một số sách cổ như “Khai bảo" 
gọi nó là lô hội hay nô hội, quỷ đan... Theo nghĩa 
Hán, lô có nghĩa là đen, hội là hội tụ, tụ đọng lại, ý 
chỉ nhựa cây lô hội khi cô lại có màu đen, có thể 
đóng thành bánh. 

Thành phồn hóa học: Hoạt chất chủ yếu của lô 
hội là aloin bao gồm nhiều antraglucosid dưới dạng 
tinh thể, vị đắng và có tác dụng nhuận tẩy, chiếm tỷ 
lệ 16-20%. Các nhà khoa học còn thấy lô hội chứa 
một ít tinh dầu màu vàng có mùi đặc biệt, nhựa cây 
chiêm 12-13% cũng có tác dụng tẩy. 

Tác dụng theo ự học cổ truyền: Lô hội đã được 
dùng làm thuốc từ rất lâu. Vị đắng, tính mát, vào 4 


32 ♦ UN m (Bi?n íỌn) 



kinh can, tỳ, vị, đại trường. Có tác dụng thanh nhiệt, 
tả hỏa, giải độc, mát huyết, chỉ huyết (cầm máu), 
nhuận tràng, thông đại tiện. Thường dùng chữa một 
số bệnh như đau đầu, chóng mặt, phiền toái, đại tiện 
bí, viêm dạ dày, tiêu hóa kém, viêm tá tràng, viêm 
mũi, kinh bế, cam tích, kinh giản (co giật) ò trẻ em, 
đái tháo đường... Người tỳ vị hư nhược, phụ nữ có 
thai không nên dùng. 

Tác dụng chùa bệnh của lô hội: Tùy theo bộ phận 
dùng làm thuốc. Sách Trung dược như Vân Nam 
Trung dược tư nguyên danh lục cho rằng lá lô hội có 
tác dụng thông tiện, thúc kinh, mát máu, ngừng đau, 
tiêu viêm, tả hỏa, sát trùng, giải độc. Chủ trị nhọt lở 
độc sưng, bỏng lửa. bỏng nước, cam tích, kinh bế, 
ghẻ lở. 

Hoa lô hội có tác dụng lợi thấp, mạnh vị. Chủ trị 
tiêu hóa không tốt, cảm nhiễm đường niệu, thấp 
chẩn, ho hắng... 

- Chữa đái tháo đường: Lá lô hội 20g. Sắc uống 
ngày một thang (có thể uống sống). 

- Chữa tiểu đục, nước tiểu như nước vo gạo: lô hội 
tươi 20g, giã nát, thêm đạm qua tử nhân 30 hạt, 
uống trước bữa ăn, ngày 2 lần (Phúc kiến dân gian 
thảo dược). Có thể dùng hoa lô hội 20g nấu với thịt 
lợn ăn. 


CÂY CHUA ME ĐẤT HOA Đỏ 

Để chữa trẻ em sốt cao, lấy chua me đất hoa đỏ 

Hiực dat đnh dilõqg cho pgưòi bệoli ứận • 33 



10-20g, kim ngân hoa 10 - 20g, sài đất lOg, sắc 
uống ngày một thang. Nếu bị mụn nhọt, viêm loét 
da, lấy chua me đất hoa đỏ và lá sống đời lượng bằng 
nhau, giã nát, đắp lên mụn nhọt. 

Chua me đất hoa đỏ còn có nhiều tên như hồng 
hoa thố tương thảo, tam hiệp liên, thủy toan chi, 
cách dạ hợp... Theo Đông y, chua me đất hoa đỏ vị 
chua, tính hàn, cố tác dụng tán ứ huyết, tiêu thũng, 
thanh nhiệt, giải độc. Nó được dùng chữa các bệnh 
tổn thương do trật đả, viêm họng, viêm đường tiết 
niệu, khí hư bạch đới, bỏng, viêm loét, mụn nhọt 
ngoài da. 

- Viêm thận: Chua me đất hoa đỏ 100 g. Sắc 
uống ngày một thang. 

- Viêm đường tiết niệu (đái buốt, đái rắt): Chua me 
đất hoa đỏ 60g, cây mã đề 20g, râu ngô 20g. Sắc 
uống ngày một thang. 

' Đái đục: Chua me đất hoa đỏ tươi, thổ phục linh, 
mã đề mỗi thử 20g. Sắc uống ngày một thang. 

Chú ỷ: Chua me đất hoa đỏ có tác dụng trục ứ 
huyết, cần thận trọng với phụ nữ có thai. 

CHUÓI 

Chuối là loại trái cây rất quen thuộc và gắn bó với 
người Việt Nam, là loại cây ăn qủa có nhiều giá trị 
dinh dưỡng và chữa bệnh thiết thực. Theo Đông y, 
chuối vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải 
độc. Theo phân tích khoa học, chuối chín bao gồm 


34 ♦ UN m (Kèo $CỊ( 1 ) 



nhiều chất bột, chất đạm, chất xơ, sinh tố và kháng 
chất. Đặc biệt chuối có hàm lượng kali rất cao và 
chứa đủ cả 10 loại axit amin thiết yêu của cơ thể, 
chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành 
phần những chất dinh dưỡng cẩn thiết cho cơ thể 
con người. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ 
sung khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ em và người cao 
tuổi. Y học dân gian dùng chuối hột để trị sạn thận 
và sạn mật. 

- Bài 1: Nước chích từ thân cây chuối chát sống 
(chuối hột), uống mỗí sáng 1 chén, dùng liên tục từ 
1-2 tháng. 

- Bài 2: Trái chuối hột già hoặc mới vàng, đốt 
cháy (tồn tính) tán ra bột. uống một mdồng cồ phê 
bột nói trên với 30ml rượu nếp trước bữa ăn nửa giờ. 
Ngày dùng 2 lần, liên tục trong 1-2 tháng. 

BƯỎI 

Trong cuốn “Nam dược thần hiệu”, Tuệ Tình đã 
viết về bưởi; vỏ quả bưởi gọi là cam thao, vị đắng 
cay, tính không độc, thông lợi, trừđờm táo thấp, hoà 
huyết, giảm đau, trị tràng phong, tiêu phù thũng. Bỏ 
cùi trắng, lấy lớp vỏ vàng sau dùng. Ngày nay, ta 
dùng vồ quả, xem như có vị cay, đắng, tính ẩm, tác 
dụng trừ phong, hoá đàm, tiêu báng (lách to), tán khí 
thũng (phù thũng thuộc khí), ơ Trung Quốc, người 
ta cho là vỏ bưởi, giúp sự tiêu hoá, làm long đờm, 
chống ho. Lá có vị đắng, the, mùi thơm, tính ẩm, có 
tác dụng tán hàn, tán khí, tiêu sưng, tiêu viêm. Tuệ 



Tĩnh còn cho biết quả bưởi vị chua, tính lạnh, hay 
làm cho thư thái, trị được chứng có thai nôn nghén, 
biếng ăn, đau bụng, hay người bị tích trệ ăn không 
tiêu. Nay ta dùng dịch có tính chất khai vị và bo, lợi 
tiêu hoá, khử lọc, dẫn lưu mật và thận, chống xuất 
huyết, làm mát. 

1. Chữa phù thũng: vỏ bưởi đào, mộc thông, bồ 
hóng mỗi vị 20 - 30g, diêm tiêu 12g, cỏ bấc 8g, sắc 
uống mỗi ngày 2 lần và lúc đói và ăn một khẩu mía 
trước và sau khi uống thuốc. Kiêng muối và chất 
mặn. 

2. Chữa sản giật phù thũng, cùng các trường hợp 
phù thũng: vỏ bưởi khô và ích mẫu bằng nhau tán 
nhỏ uống mỗi lần 8g với rượu và lúc đói. Hoặc dùng 
mỗi vị 20 - 30g sắc uống. 


36 ♦ m m (Biên *ụo) 



CÁC MÓN ĂN TỐT CHO THẬN 
VÀ CHỮA BỆNH THẬN 

CHẢO HẠT DỀ 


Nguyên liệu: 

Hạt dẻ 50g 

Gạo trắng 50g 

Muối một ít 

Cách làm: 

Gạo và hạt dẻ cùng nấu thành cháo, nêm nếm 
vừa dùng. Cũng có thể nấu hạt dẻ trước, khi chín 
bỏ vỏ, giã nát nhừ rồi cho vào trong cháo, đun sôi 
lại là được. 

Công dụng: 

Hạt dẻ vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ thận 
mạnh tỳ vị, cường kiện hông gối. Món này rất tốt 
cho những người bị tê gối mỏi lưng, đau nhức do 
thận khí hư kém. Những người âm hư hoả vượng, đại 
tiện bón thì không nên dùng nhiều. 



CHÁO QUẾ - HẠT DẾ 


Nguyên liệu; 

Hạt dẻ lOg 

Quế nhục {long nhãn nhục) 15g 

Gạo nếp 50g 

Đường trắng một ít 

Cách làm: 

Hạt dẻ đập nhỏ, cùng nấu với gạo thành cháo, 
sau đó cho quế nhục vào. Khi ăn cho thêm đường. 

Công dụng: 

Hạt dẻ bổ ích thận khí, mạnh hông, gối, trị gân 
cốt đau mỏi. Long nhãn nhục vị ngọt tính ôn, dưỡng 
tâm bổ huyết, dưỡng tỹ ích trí. 

CHẢO DÂU 


Nguyên liệu: 

Quả dâu tằm 50g 

Gạo nếp lOOg 

Đường trắng vừà lượng 

Cách làm: 

Quả dâu ngàm nước khoảng 10 phút rồi đem 
rửa sạch với gạo nếp nấu thành cháo, cháo chín 
cho đường vào dùng. Nên nấu bằng nồi đất, kỵ nồi 
sắt, nhôm. 

Công dụng: 

Bổ gan, thận, dưỡng huyết, sáng mắt. 


38* LAN m (Biàsạn) 



BÁNH HẠT SEN 


Nguyên liệu: 

Hạt sen 300g 

Gạo dẻo 500g 

Đường trắng vừa lượng 

Cách làm: 

Hạt sen bỏ vỏ, nấu chín, giã nát nhừ. Gạo ngâm 
khoảng 2 giờ, đãi sạch, cùng hạt sen cho vào lồng 
hấp cách thuỷ đến chín, để hơi nguội, đem ép giẹp, 
xắt miếng, rắc một lớp đường lên trên. 

Công dụng: 

Hạt sen tính bình, có tác dụng dưỡng tâm ích 
thận, bổ tì vị. Món này nên dùng làm điểm tâm, ăn 
lúc nóng, ăn thường xuyên mới thấy rõ công hiệu. 

CHÁO BÍ NGÔ 


Nguyên liệu: 

Gạo tẻ 50g 

Bí ngô 200g 

Đường đỏ đủ dùng 

Cách làm: 

Cho gạo vào SOOml nước đun lủa to cho đến khi 
sôi. Đem rửa sạch bí ngô, cắt thành miếng nhỏ cho 
vào nồi, đun nhỏ lửa cho đên khi thành cháo. Cho 
thêm đường đỏ là có thể ăn. Chia làm 1-2 lần, ăn 
khi bụng đói. 


Tlực (tsn cSch diiõdg cho ngití bộah tlệii ♦ 39 



Công dụng: 

Bổ trung, ích khí, lợi tiểu 

Thích hợp với người thuỷ thũng, tiểu ít, khó đi tiểu 
vì viêm thận. 

CHÁO HẸ 

Nguyên tiêu: 

Lá hẹ tươi 60g 

Gạo tẻ lOOg 

Cách làm: 

Lá hẹ tươi rỏa sạch, thái nhỏ. Đầu tiền cho gạo tẻ 
vào 800m! nước, thêm chút muối rồi nấu cháo. Đợi 
khi cháo gần chín, cho lá hẹ vào, đun thêm một lát. 
Dùng khi còn ấm nóng. Mỗi ngày ăn 2 - 3 lần. 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh trúng độc axit ở thận tiểu 
quản, đi tiểu rắt, vùng thắt lưng và đầu gối mỏi lạnh. 

CHẢO HOÀNG KỲ 

Nguyên liệu: 

Hoàng kỳ30g 

Gạo tẻ500g 

Cách làm: 

Dùng nước đun hoàng kỳ rồi bỏ xác lấy nước, sau 


40* LAK AHB (biên soạn) 



đó lấy nước này để nấu cháo, Ăn cháo này vào buổi 
sáng lúc còn đói. 

Công dụng: 

Có tác dụng ích khí kiện tỳ, tạo máu, giữ máu. 

Thích hợp với người bệnh đi tiểu ra máu, không thể 
điều tiết được máu do tỳ hư. 

CHẢO TRẦN BÌ, hạnh đào 

Nguỵên liệu: 

Trần bì 6g 

Hạnh đào nhân 20g 

Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Vỏ trần bì thái nhỏ, hạnh đào bỏ vỏ, lấy nhân 
đem xào qua với dầu ăn rồi vớt ra bát, đường phèn 
đập nhỏ. 

Gạo đãi sạch cho vào nồi cùng 600ml nước, đun 
lửa to cho sôi lên rồi hạ bớt lửâ, tới khi gần thành 
cháo thì cho ba thứ vào khuấy đều, đun tiếp cho tới 
khi chín. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn lOOg cháo. 

Công dụng: 

Trừ khí đới, bổ gan thận, thông tiện. 



CHÁO NGŨ vị TỦ 


Nguyên liệu: 

Ngũ vị tử lOg 

Gạo lOOg 

Cách làm: 

Ngũ vị tử rửa sạch, loại bỏ tạp chất. Cho gạo, ngũ 
vị tử cùng 600ml nước vào nồi. Đun to lửa cho thật 
sôi, hớt bỏ bọt váng rồi đun lửa nhỏ tiếp khoảng 40 
phút là được. 

Công dụng: 

ỉch khí, bổ dưỡng gan thận. Dùng cho người xơ 
cứng gan và có triệu chứng khát khô họng, ra mồ hôi 
nhiều, thần kinh suy nhược. 

CHÁO NHÂN TRẤN, TÁO HỔNG VÀ NGŨ vị 


Nguyên liệu: 

Táo hồng 10 quả 
Nhân trần lOg 
Ngũ vị tử 5g 
Gạo lOOg 

Cách làm: 

Táo rửa sạch, bỏ hạt. Nhân trần rủa sạch, cho vào 
túi vải, buộc chặt miệng túi, cho vào nồi cùng 80ml 
nước. Đun 25 phút rồi bỏ nhân trần ra, lấy nước. 
Ngũ vị tử và gạo rửa đãi sạch, loại bỏ tạp chất. Cho 


42 » LAM AMD (biên soạn) 



gạo, nước nhân trần, táo, ngũ vị tử vào nồi cùng 
500ml nước. Đun to lỏa cho sôi lên rồi đun nhỏ luầ 
40 phút là được. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn lOOg cháo. 

Công dụng: 

Dưỡng gan thận, ích khí, sinh nước bọt. Người xơ 
cutig gan có thể ãn thường xuyên. 

CANH SÒ, HOA HÓNG VÀ ĐẨU CÁ 

Nguỵên liệu: 

Sò 50g 

Hoa hồng 6g 

Đầu cá chépl cái 

Đậu phụ 50g 

Gừng, hành, muối 5g mỗi loại 

Cách làm: 

Rửa sạch sò, hoa hồng. Đầu cá bỏ mang, rửa 
sạch, bổ làm đôi. Gừng thái mồng, hành cắt ngắn, 
đậu phụ cắt miếng khoảng 5cm. Cho đầu cá, sò, hoa 
hồng, gừng, hành, muối vào nồi cùng 800ml nước. 
Đun lửa to cho sôi lên, vớt bỏ bọt, cho đậu phụ vào 
đun nhỏ lửa khoảng 35 phút là được. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, tan máu ứ, ích tinh huyết, tiêu u cục. 
Dùng cho người viêm gan mạn tính kèm theo đau 
lưng, liệt dương. 



CANH QUÀ DÂU VÓI GAN GÀ 


Nguyên liệu: 

Quả dâu 15g 
Gan gà lOOg 
Rượu gạo 5g 

Gừng, hành, muối 3g mỗi loại 

Trứng gà 1 quả 

Bột sống 20g 

Xì dầu 5g 

Dầu ăn 20g 

Cách làm: 

Quả dâu rửà sạch, gan gà rủn sạch, thái mỏng. 
Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn. Đập trúng vào bát; 
cho gan gà, muối, xì dầu, bột vào trộn đều. Phí hành, 
gừng với dầu cho thơm, đổ vào 300ml nước đun sôi, 
rồi cho dâu, gan gà vào nấu khoảng 5 phút là được. 
Ngày một lần, ăn khoảng 50g gan gà. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, trừ phong, giảm đau. Dùng cho 
người viêm gan mạn tính, gan thận, âm hư, mắt mờ, 
tai ù, khớp mỏi. 

CANH GAN BÒ, CÀU KHỎI TỦ VÀ QUẢ DÂU 

Nguyên liệu: 

Cẩu khởi tử 12g 


44 • LAK m (bò soạn) 



Quả dâu 12g 
Gan bò 50g 
Rượu 5g 

Gùng, muối 3g mỗi loại 
Xì dầu 5g 
Trứng gà 1 quả 
Bột sống 20g 
Đường trắng lOg 
Dầu ăn 20g 
Cách làm: 

Cẩu khởi tử, quả dâu rửa sạch. Gan bò rửa sạch, 
thái mỏng khoang 5cm. Gừng thái mỏng, hành cắt 
ngắn. Cho gan vào bát cùng bột và xì dầu, rượu, 
đường, muối rồi đập trứng vào đánh lẻn cho đều. Phi 
gùng, hành với dầu ăn cho thom rồi đổ 300m! nước 
vào đun sôi lên. Cho cẩu khởi tử, quả dâu, gan vào 
nấu trong 10 phút là được, Mồi ngày ãn một lần, 
khoảng 50g gan. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích tinh. Dùng cho người viêm gan 
mạn tính, huyết hư, sắc mặt kém, liệt dương. 

CANH GAN LỌN VỚI HOA BÍ Đỏ 

Nguyên liệu: 

Hoa bí đỏ30g 
Gan lợn 50g 


Tĩrực đơn đnh dtòqg cho Qgứời bẻẳ thận ♦ 45 



Gừng, hành, muối 5g mỗi loại 

Dầu ăn 20g 

Cách làm: 

Rửa sạch hoa bí đỏ, tước nhỏ. Gan lợn rửa sạch, 
thái mỏng. Gừng thái lát, hành cắt ngắn. Phi gừng, 
hành cho thơm, đổ vào 300 ml nước, đun sôi lên. 
Cho muối, hoa bí, gan lợn vào nấu trong 10 phút là 
được. Ngày ăn một lần, mổi lần ãn 50g gan. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích khí huyết, dùng cho người viêm 
gan mạn tính. 


CANH HẢI ĐỚI, ĐẬU XANH 

Nguyên liệu: 

Hải đới lOOg 

Đậu xanh lOOg 

Xương ống lợn 200g 

Muối lOg 

Cách làm: 

Hải đới rửa sạch, ngâm cho nở ra rồi thái chỉ. Đậu 
xanh rủa sạch bỏ tạp chất, xương lợn đập dập. Cho 
hải đới, đậu xanh, xương lợn, muối vào nồi cùng 
500ml nước, đun to lửa cho sôi sau đó giảm bớt lủa 
đun tiếp chừng 1 giờ là được. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích tinh khí. 


46 * LAN ANỈ (Bèn <ạn) 



CANH CHẾ BIẾN 

TỪ RAU KIM CHÀM VÀ RAU THOM 

Nguyên liệu: 

Rau kim chằm 25g 
Rau thơm 25g 
Thịt nạc lOOg 

Cách làm: 

Thái nhỏ rau kim châm và rau thơm, thịt nạc thái 
miếng. Đặt nồi trên ngọn lửa to, cho nước vào đun 
sôi, cho thịt và rau kim châm vào đảo qua, sau đó 
cho rau thơm và nêm muối vừa ăn. An rau, uống 
canh, dùng làm món ăn kèm. 

Công dụng: 

Bổ dưỡng gan thận, thanh nhiệt bĩnh gan. Thích 
hợp với người bị gan thận âm suy. 

MÃ THẨY XÀO GAN LỢN 

Nguyên liệu: 

Mã thầy lOOg 
Gan lợn lOOg 
Rượu lOg 
Bột sống 20g 
Đường trắng 15g 
Dầu ăn 30g 

Gừng, hành, muối 5g mổí loại 



Cách làm: 

Mã thầy rửa sạch, bỏ vỏ, thái lát. Gan lợn rửa 
sạch, thái mổng. Gừng thái lát, hành cắt ngắn. Cho 
gan lợn vào bát to cùng bột, nước, muối trộn đều 
thành dạng hồ. 

Phi gừng, hành với dầu cho thơm rồi đổ gan lợn, 
mã thầy, muối vào đảo nhanh tay cho chín tới là được. 

Ngày hai lần, mỗi lẩn ăn 50g gan, mã thầy ăn tuỳ ý. 

Công dụng: 

Thanh lợi, thấp nhiệt, lợi thuỷ tiêu thũng, bổ gan 
thận, dùng cho người viêm gan cấp thể vàng da. 

HÀ THỦ Õ XÀO GAN LỌN VÀ GAN DỄ 

Nguyên liệu: 

Hà thủ ô lOg 

Gan lợn 50g 

Gan dê 50g 

Mộc nhĩ đen 30g 

Rượu gạo 5g 

Gừng, hành, muối 5g mỗi loại 

Dầu ăn 30g 

Cách làm: 

Hà thủ ô sấy khô, tán bột; gan lợn, gan dê rửa 
sạch, thái mỏng; mộc nhĩ đen rửa kỹ, bỏ cuống, xé 
nhỏ; gừng thái lát, hành cắt ngắn. 


48 • UN ANĨ (ỉliẻti soạn) 



Phi gừng, hành với dầu ăn cho thơm, đổ gan, 
bột hà thủ ô, mộc nhĩ vào đảo nhanh cho tới khi 
chín là được. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích tinh huyết. Dùng cho người viêm 
gan mạn tính kèm chííng chóng mặt, ù tai, mỏi gối, 
tứ chi đau nhức. 


CÁ TRỄ NẤU TÒ! 


Nguyên liệu 

Cá trê 500g 

Nấm mùa đông 25g 

Tỏi lOOg 

Rau cần mỗi loại 200g 

Gừng lOg 

Đậu phụ khô thái $ợi 

Cách tàm 

Cá trê mổ bỏ hết ruột, rửà sạch, chặt thành từng 
khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ hết ruột, rửa 
sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau 
cần bỏ rễ, lá rửa sạch, thái đoạn; đậu phụ khô ngâm 
cho mềm; tỏi thái nhỏ; nấm ngâm cho nở; ướp 
đường, muối, mỉ chính. Đun nóng dầu (mỡ), cho rau 
cần vào đảo chín tái, múc ra để sẵn dùng. Tiếp tục 
cho gừng tỏi phi thơm, cho cá trê vào rán hơi vàng, 
vẩy ít rượu, cho ít nước luộc thịt (hoặc nước lã) nấu 



sôi chín nấm, đậu phục, tra muối, đường; chuyển tất 
ca sang nồi đất, đun lửa vừa phải trong nửa giờ, cho 
rau cần đảo đều, cho nước sốt là được. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, điều hoà khí và chức năng dạ dày, 
thích hợp với người âm hư, váng đầu hoa mắt, ù tai, 
hay quên, chân tay tê dại, cơ thể suy nhược sau khi 
ốm, ăn uống kém. 

Người bị cảm sốt, nhức đầu, đau họng, ho không 
nên ăn món này. 


BẮP CẢI XÀO THỊT 

Nguỵên liệuĩ 

Bắp cải 250g 

Thịt nạc 150g 

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con 

Gia vị ướp: Xi dầu 1 thìa con, đường 1/2 thìa con, 
bột 1 ít. 

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mì chính 1 ít. 

Cách làm: 

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn rửa 
sạch để ráo, thái mỏng băm vụn, ướp gia vị. Đun 
nóng dầu (mỡ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước 
xào chín vừa, múc ra. Tiêp tục đun nóng dầu, cho tỏi 
vào phi thơm, cho thịt băm vào đảo chín, điíei rau 
bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa. 


50 ♦ LM (Bicn Ciỉi) 



Công dụng: 

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, 
bổ não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần 
kinh, cao huyết áp, bệnh mạch vành... 

TẢO ĐỎ, NGŨ VỊ TỬ HẨM THÍT THÒ 

Nguỵên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Đậu đen 150g 
Ngũ vị tử lOg 
Thịt thỏ 200g 
Mã thầy lOOg 
Thượng thang 500ml 
Gừng, hành, tỏi 5g mỗi loại 
Cách làm: 

Táo rửa sạch, bỏ hạt; đậu đen đãi sạch, bồ tạp 
chất; ngũ vị tử rủa sạch, bỏ tạp chất. Thịt thỏ thái 
miếng vuông 4cm; mã thầy bổ vỏ, bố làm đôi; gùng 
thái mỏng, hành cắt ngắn. Cho thịt thỏ, táo đậu đen, 
ngũ vị tử, mã thầy, gừng, hành, tồi vào nổi cùng 
500ml nước hoặc thượng thang. Đun to lửa cho sôi 
lên, hớt bổ bọt váng rồi đun nhỏ lửa trong 50 phút 
cho tới khi đậu đen chín nhừ là được. Ngày ăn một 
lần, mỗi lần ăn 50g thịt. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, tạo nước bọt, dưỡng huyết. Dùng 



cho người xơ cứng gan có triệu chứng khí huyết hao 
tổn, mất ngủ, tim đập nhanh, người mệt mỏi. 

CANH ĐẬU Đỏ 


Aỉguyen liệu: 

Đậu đỏ 60g 

Đường trắng 1 thìa 

Cách làm: 

Nhặt hết sạn có trong đậu đỏ, đem rửa sạch. Cho 
đậu đỏ vào trong nồi nhôm nhỏ, cho thêm 2 bát to 
nước lạnh, đun nhỏ \ửò trong một giờ rồi cho thêm 
đường trắng vào, nấu thêm một lát cho đến khi đậu 
đỏ nát nhừ thì bắc ra. 

Xem như món ăn phụ, ăn hết trong 1 - 2 lần. 

Công dụng: 

Đây là một bài thuốc bằng món ăn thường dùng 
trong Đông y để chữa viêm thận. Đậu đỏ có tác dụng 
lợi tiểu tiêu thũng, giải độc, tiêu mủ, lượng protein có 
trong đậu đỏ cũng khá nhiều, có tác dụng bô dưỡng. 
Món này đơn giằn, dùng làm bài thuốc phụ trợ cho 
người bệnh phù thũng nhẹ, bí tiểu hơi có mủ do viêm 
thận mãn tính là rất thích hợp. 

CANH GIÁ ĐỖ 


Nguyên liệu: 

Giá đổlOOg 
Râu ngô30g 
Bí đaolOOg 


52 • m m (biên m i) 



Cách làm: 

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi đất để nấu thành 
canh uống. Mỗi ngày uống 3 lần. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, lợi thấp, lợi tiểu, tiêu thũng 
Dùng cho người viêm thận, viêm tiểu cầu 
thận cấp. 


CANH DƯA CHUỘT VÀ ĐẬU TAM 

Nguyên liệu: 

Đậu tằm 20g 
Dưa chuột lOOg 
Tảo tíal5g 
Mì chính 
Muối tinh 
Dầu vừng 
Cách làm: 

Rửa sạch đậu tằm, cho thêm 300ml nước, đun lửa 
to cho đến khi sôi thì cho dưa chuột đã thái, tảo tía 
vào. Vặn nhỏ lủa, cho muối tính, mì chính, dầu vừng 
vào. Chia làm 2 lần, ăn dưa chuột uống canh. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, giải độc, dứt cơn khát, lợi tiểu. 
Thích hợp với người bị thuỷ thũng do viêm 
thận, ho. 



CANH BĨ ĐAO VÀ ĐẬU ĐỎ 


Nguyên liệu: 

Bí đao500g 

Đậu đỏ30g 

Cách làm: 

Cho bí đao, đậu đỏ vào lượng nước vùầ đủ, đem 
đun thành canh. 

Không nên cho thêm muối, nếu cho thì chí cho 
một ít. An bí, uống canh, ngày dùng 2 lần. 

Công dụng: 

Lợí tiểu, tiêu thuỷ thũng, giải nhiệt, giải độc, dút 
cơn khát. Thích hợp với người bị bệnh phù thũng, 
tiểu ít do viêm thận cấp. 

Chú ý: 

Người tỳ thận hư hàn do viêm thận mãn không 
được dùng. 


CANH SÀM VÀ CÙI NHÃN 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm 6g 
Nhãn 10 cùi 

Cách làm: 

Đun nhân sâm và cùi nhãn để dùng. 
Công dụng: 

Dưỡng huyết, an thần. 


54* LAN m (bỉènọiì) 



Phù hợp với người bệnh thiếu máu do suy thận 
mãn tính. 


CHÁO LONG NHÃN HẠT SEN 

Nguyên liệu: 

Hạt sen 50g 

Long nhãn nhục 30g 

Đường phèn vừà lượng. 

Cách làm: 

Hạt sen nghiền nát, hoà đều với nước thành dạng 
hồ, cho vào nước sôi, đồng thời cho long nhãn nhục 
vào nấu thành cháo, cho đường vào đảo đều là được. 

Công dụng: 

Hạt sen dưỡng tâm, ích thận, thanh nhiệt, an 
thần. Món này có tác dụng bổ tâm, ích thận, cố tính 
an thần. Mỗi lần nên ăn một chén trước khi đi ngủ. 


ĐƯỜNG PHÈN HẠT SEN 

Nguyên liệu: 

Hạt sen tươi 300g 
Đường cát 200g 
Bánh gatô 30g 

Quế một ít, đường phèn 2Ũ0g 

Cách làm: 

Hạt sen ngâm nước cho nở ra, rứa sạch bằng 



nước ấm, cho vào bát ngâm nước nóng, sau đó đem 
hấp trong vòng 50 phút rồi lấy ra. (Nếu chua dùng 
thi cho vào tủ lạnh). 

Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, cho đường phèn, 
đường cát vào nấu, vớt bọt, lọc qua nước đường. Hạt 
sen bày ra bát, bánh gatô xắt miếng vuông nhỏ rắc 
lên trên cùng với quế hoa, sau cùng rưới nước đường 
đã lọc lên là dùng được. 

Công dụng: 

Bổ thận, kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần, có giá trị 
thực liệu với các chứng cao huyết áp, nước tiểu đổ. 


HẠT SEN TUYẾT HOA 


Nguyên liệu: 

Hạt sen 125g 

Lòng trắng trứng gà 125g 

Đường phèn lOOg 

Cách làm: 

Hạt sen ngâm nước muối nóng, dùng lạt tre chà 
xát cho trắng (thay hai lần nước), bỏ tâm sau đó đem 
rửa bằng nước lạnh, cho vào bát đem hấp chín. 

Lòng trắng trứng gà cho vào chén, dùng đũa 
khuấy liên tục cho đến khi đũa tre có thể dính trong 
dung dịch trứng là được. 

Bắc nồi nước với một ít nước, cho đường phèn và 
hạt sen vào. Sau khi sôi, cho lòng trắng trứng đã xử 
lý vào, dùng thìa xắn trứng thành miếng lớn ỉà được. 


56 ♦ MK AKB (Diên «ạn) 



Công dụng: 

Bổ thận, kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần. Thích hợp 
trị các chứng tỳ hư tiêu chảy, di tinh, băng lậu đới hạ, 
khó ngủ, hồi hộp, nước tiểu đục. 

HẠT SEN BẠC HÀ 


Nguyên liệu: 

Hạt sen 150g 

Đường phèn 300g 

Quế hoa lOg 

Bạc hà khô một ít hoặc vài giọt tinh dầu bạc hà 

Cách làm: 

Hạt sen bỏ tâm. Bạc hà khô rửờ sạch, đem nấu 
với một ít nước, khi thấy thơm mùi bạc hà thì vớt bọt 
bạc hà ra, lấy nước để dùng. 

Hạt sen đem nấu víte chín (tránh không cho nở), 
cho đường phèn vào quậy tan. sau đó bỏ nước bạc 
hà và quế hoa vào, cùng nấu trên lửa nhỏ một lốt 
là được. 

Côn<? dụng: 

Bổ thận kiện tỳ, dưỡng tâm an thần. An tưỳ ý. 

HẠT SEN - NGẰN NHĨ 


Nguyên liệu: 

Hạt sen bỏ tâm 150g 



Ngân nhĩ 25g 

Đường phèn 200g 

Quế hoa một ít 

Cách làm: 

Hạt sen đem ngâm nước nóng từ 2 - 3 lượt, rửa 
sạch cho vào bát, thêm ít nước sôi vào đem hấp 
chừng 50 phút rồi lấy ra. 

Ngân nhĩ ngâm nước cho mềm, bỏ cuống, rỉte 
sạch, tách thành cánh nhỏ, đem chưng chín. 

Nấu 1,5 lít nước, cho đường phèn, quế hoa vào nấu 
sôi, vớt bỏ bọt nổi, cho ngàn nhĩ vào chưng sơ réi vớt 
ra cho vào bát lớn cùng với hạt sen đã ninh chín, sau 
cùng rưới nước đường phèn, quế hoa vào bát là đuực. 

Công dụng: 

Tư âm nhuận phế, bổ tỳ, thận, an thần. Người 
bình thường ăn vào có thể trừ mệt mỏi, ăn uống tốt, 
tăng cường thể lực. 


CHẢO HẠT SEN 

Nguyên liệu: 

Hạt sen 50g 
Gạo nếp 50-100g 
Đường phèn 20g 

Cách làm: 

Nấu hạt sen và gạo nếp thành cháo, cho đường 
vào vừa ăn là dùng được. 

58 • un MB (bicn soạn) 



Công dụng: 

Hạt sen bổ tỳ dứt tả, dưỡng tâm an thần, ích thận 
cố tính. Gạo nếp ngọt âm, có tác dụng bổ tỹ ích phế. 
Món cháo này rất bổ ích tinh khí, kiện tỳ vị, dứt tả lị. 
Những người bị thấp nhiệt tiêu chảy nhiều lần hoặc 
âm hư hoả vượng không nên ăn nhiều món này. 

CANH KHIẾM THỰC 


Nguyên liệu: 

Bột khiếm thực lOOg 

Xương sống dê 1 bộ 

Hành, gừng gia vi vừa đủ. 

Cách làm: 

Xương dê ninh lấy nước, cho bột khiếm thực vào 
cùng với các loại gia vị, hành, gừng ăn lúc nóng. 

Công dụng: 

Khiếm thực ngọt chát, bổ tỳ khử thấp cố thận, mạnh 
lưng gối. Xương sống dê làm mạnh gân cốt. Nấu hai thứ 
ừên với nhau có tác dụng khử thấp, dứt đau, bổ gan 
thặn, ừáng gân cốt. Rất thích hợp với những người can 
thận bất túc gây đau mỏi hông gối, yếu gân cốt. 


Nguyên liệu: 

Khiếm thựcõOg 
Gạo dẻo 50g 


CHÁO KHIẾM THỰC 



Cách làm: 

Khiêm thực đem nghiền nát, cùng nấu với gạo 
thành cháo. Lúc ăn có thể thêm vào ít đường phèn. 

Công dụng: 

Món ăn này rất thích hợp vói những người thận 
khí không tốt- Nên ăn vào lúc sáng và tối. 

CHÁO KHIẾM THỰC, HÓNG TÁO, Hồ ĐÀO 

Nguỵên liệu: 

Khiếm thựclOOg 

Hồ đào nhục 20g 

Hồng táo 20 quả 

Đường trắng lượng vuầ đủ 

Cách làm: 

Khiếm thực, hồ đào giã nát. Hồng táo ngâm bỏ 
vỏ, bỏ hạt. Đem ba thứ trên cùng nâu thành cháo, 
thêm đường vùa ăn. 

Công dụng: 

Khiếm thực vị ngọt chát, tính bình, hồ đào nhục 
ích phê đại táo bổ trung ích khí. Món này dùng cho 
người bị các chứng tỳ thận hư tổn, thận không nạp 
khí, người gia suy nhược tiểu tiện không kiểm soát 
được. Nên ăn ngày hai lần. 


60 ♦ un AHS (Biên soạ4 



CHÁO BỘT KHIẾM THỰC, ĐÀO NHỤC 

Nguyên liệu: 

Bột khiếm thực 30g 

Đào nhục 15g 

Hồng táo 5-7 quả bỏ hạt. 

Cách làm: 

Đem bột khiếm thực trộn với nước sôi nguội 
thành hồ rồi cho vào nước thật sôi, quấy đều, sau 
đó cho đào nhục, hồng táo vào nấu thành cháo, ăn 
với đường. 

Công dụng: 

Khiếm thực vị ngọt chát, tính bình, ích thân 
kiện tỳ. cố tinh dứt tả. Đào nhân vị ngọt tính ôn. bổ 
thận, mạnh lưng gối. Hồng táo vị ngọt tính bỉnh, bổ 
trung ích khí. Món ăn này rất bổ thận ích tỳ. Người 
bị thấp nhiệt hạ chú dẫn đến tiểu đục, đau đường tiểu 
thì không nên dùng. 


CHÁO HẠT DẺ 

Nguyên liệu: 

Hạt dẻ 50g 
Gạo trắng 50g 
Muối một ít 

Cách làm: 

Gạo và hạt dẻ cùng nấu thành cháo, nêm nếm 



vừa dùng. Cũng có thể nấu hạt dẻ trước, khi chín bỏ 
vỏ, giã nát nhừ rồi cho vào trong cháo, đun sôi lại 
là được. 

Công dụng: 

Hạt dẻ vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ thận 
mạnh tỳ vị, cường kiện hông gối. Món này rất tốt 
cho những người bị tê gối mỏi lưng, đau nhức do 
thân khí hư kém. Những người âm hưhoả vượng, đại 
tiện bón thì không nên dùng nhiều. 

CHẢO QUẾ, HẠT DỀ 

Nguyên liệu: 

Hạt dẻ lOg 

Quế nhục (long nhãn nhục) 15g 

Gạo nếp 50g 

Đường trắng một ít 

Cách làm: 

Hạt dẻ đập nhỏ, cùng nấu với gạo thành cháo, 
sau đó cho quế nhục vào. Khi ăn cho thêm đường. 

Công dụng: 

Hạt dẻ bổ ích thận khí, mạnh hông, gối, trị gân 
cốt đau mỏi. Long nhãn nhục vị ngọt tính ôn, dưỡng 
tâm bo huyết, dưỡng tỳ ích trí. 


62 ♦ UN AIB (Kén soạn) 



CHÁO DÂU 


Nguyên liệu: 

Quả đâu tằm 50g 

Gạo nếplOOg 

Đường trắng lượng vừa đủ 

Cách tàm: 

Quả dâu ngâm nước khoảng 10 phút rồi đem rỉte 
sạch với gạo nếp nấu thành cháo, cháo chín cho 
đường vào dùng. Nén nấu bằng nồi đất, kỵ nồi sắt, 
nhôm, 

Công dụng: 

Bổ gan, thận, dưỡng huyết, sáng mắt 

CANH THỊT BÒ ĐẬU TAM 


Nguyên tiêu: 

Đậu tằm 250g 
Thịt bò philê 500g 
Đậu đỏ 125g 

Cách tàm: 

Thịt bò rửở sạch, cắt míêhg mỏng. 

Đậu tằm, đậu đỏ ngâm nước, nici sạch. 

Cho đậu tằm, thịt bò philê, đậu đỏ trên vào nồi, 
thêm nước đủ dùng, nấu đến chín mềm. 

Công dụng: 

Món canh này tiêu thũng, thanh nhiệt, thích hợp 



cho người bị viêm thận mạn tính, tỳ hư tích nước, 
mặt sưng phù. 


CANH Ỷ Di BẠCH QUÀ 

Nguyên liệu: 

Bạch quả nhân 8g 

Ý dĩ lòg 

Đường phèn 15g 

Cách làm: 

Bạch quả, ý dĩ rửa sạch, bỏ vào nồi, thêm vào 
iượng nước thích hợp, nâu chính. 

Đường phèn giã nát, cho vào nồi nước, nấu thêm 
10 phút nửa thì được. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, lợi thấp, kiện tỳ bổ phổi, thích hợp 
cho người bị tiểu tiện, sưng phù do viêm thận mạn 
tính. Món canh này có thể dùng mỗi ngày một 
thang, dùng liên tiếp trong vài ngày. 

CANH CẬT LỘN, củ SÚNG, ĐẢNG SÂM 

Nguyên liệu: 

Cật lợn 120g 

Đảng sâm 30g 

Củ súng 20g 

Cách tàm: 

Cật lợn rủa sạch, loại bỏ tuyến hôi ở bên trong, 
cắt miếng. 


64 ♦ lAH AHI (Riêu fcại) 



Đảng sâm và củ súng rửa sạch, bỏ vào trong nồi, 
thêm nước vào nấu, lấy nước, bỏ bã. Đem nước này 
cùng cật lợn bỏ vào nồi đất, đun bằng lửa lớn trong 
1 giờ, khi bắc ra thêm một chút muối và rượu vào 
là được. 

Công dụng: 

Dưỡng âm, ích tinh, thích hợp với người bị viêm 
thận mạn tính, khí ằm đều hư. Mỗi ngày nên dùng 
một thang, dùng liền trong vài ngày. 

CHẢO TẢO, QUẾ CHI 

Nguỵên ìiệuĩ 

Gừng tươi lOOg 

Quế chi 5g 

Táo tây 600g 

Gạo 60 - lOOg 

Cách làm: 

Gừng rửa sạch, giã nát 

Táo gọt vỏ, rửa sạch, bỏ hột, thái nhỏ. 

Gừng, táo, quế chi, gạo cho vào nồi, đổ nước, nấu 
thành cháo. 

Công dụng: 

Điệu trị bệnh viêm thận mạn tính. Có thể ăn thay 
hai bữa cơm sáng và tối. 



CHÁO CÙ SÚNG, BẠCH QUẢ 


Nguyên liệu: 

Củ song 30g 
Bạch quả (bỏ vỏ) 20g 
Gạo nếp 30g 

Cách làm: 

Củ súng, bạch quả, gạo nếp vo sạch, bỏ vào nồi, 
thêm nước, nấu thành cháo. 

Công dụng: 

On thận, mỗi ngày ăn một thang, một liệu 
trình thường kéo dài 10 ngày là thích hợp. 

CHÁO HOÀNG KỲ 


Nguyên liệu: 

Hoàng kỳ sống 30g 
Đậu đo 15 
Ý dĩ 30g 

Kê nội kim (mề gà) lOg 
Gạo nếp 30g 
Bánh kim quýt 2 cái 

Cách làm: 

Y dĩ, đậu đỏ, gạo nếp chia ra vo sạch. Kê nội kim 
nghiền thành bột. 

Cho hoàng kỳ vào nồi, đổ nước vào nấu 20 phút, 
lấy nước, bỏ bã. 


66 • LAN AND (Diên soạn) 



Cho ỷ dĩ, đậu đỏ vào nồi, đổ nước hoàng kỳ vào 
tiêp tục nấu trong 30 phút nữa thì cho kim kê nội 
vào gạo nếp vào nấu thành cháo. 

Công dụng: 

Bổ thận, dưỡng âm. Món cháo này nên ăn nóng, 
chia ra làm hai lần ăn hết trong ngày. Sau khi ẫn 
cháo thì ăn thêm một chiếc bánh kim quýt. 

CHÁO BỘT NGÔ BÍ ĐAO 

Nguyên liệu: 

Bí đao lOOg 

Bột ngô 50g 

Cách làm: 

Bí đao để nguyên vỏ, cắt miếng, cho vào nồi đất, đổ 
vào iuỢng nước thích hợp, quấy bột ngô vào dùng lửa nhỏ 
nấu thành cháo, nấu đến khi bí đao chín nhừ là đứdc. 

Công dụng: 

Điều trị bệnh viêm thận mạn tính. 


Nguyên liệu: 

Cá mực tươi 500g 
Rễ tranh 500g 
Lá trà 200g 
Vỏ bí đao 500g 


TRÀ CẢ MỰC 



Táo đỏ 300g 
Gừng tươi 50g 
Đường phèn 250g 
Hành lá 

Cách làm: 

Cá mực bóc bỏ ruột, rửa sạch. 

Lá trà, rễ tranh, vỏ bí đao, gừng tươi rửa sạch, cho 
vào nồi, thêm nước, nấu sôi trong vài phút, vớt bỏ 
bã, nấu cô lại còn khoảng 1 lít nước thì được 

Bỏ cá mực vào nước này nấu chín, thêm đường 
phèn giã nát và hành vào trước khi bắc ra. 

Công dụng: 

Điều trị viêm thận mạn tính, chia ra ăn ba lần 
trong ngày. 


CHÁO củ SÚNG BẠCH QUẢ 

Nguụên liệu: 

Củ song 30g 
Bạch quả (bỏ vỏ) 20g 
Gạo nếp 30g 

Cách làm: 

Củ súng, bạch quả, gạo nếp vo sạch, bỏ vào nồi, 
thêm nước, nấu thành cháo. 

Công dụng: 

Ôn thận, mỗi ngày ăn một thang, một liệu trình 
thường kéo dài 10 ngày là thích hợp. 


68 ♦ WH AND (biên soạn) 



MẬT ONG NẤU BẢCH HỌP 


Nguỵêrt liệu: 

Mật ong 500g 

Bách hợp 500g 

Cách làm: 

Rửa sạch bách hợp, bỏ vào nồi, nấu cho chín, vớt 
lên để ráo. 

Tiếp tục bỏ mật ong vào nồi, nấu sôi. Bỏ bách 
hợp đã nấu chín vào, trộn đều, đun tiếp khoảng 5 
phút thì được. 

Công dụng: 

Thanh tâm an thần, nhuận phế ích thận. 

CANH HOÀI SƠN TUYẾT NHĨ TÁO 

Nguụêĩĩ liệu: 

Củ mài 20g 

Ngân nhĩ 15g 

Táo đỏ 500g 

Đường phèn 30g 

Cách làm: 

Bỏ ngân nhĩ vào nước ấm ngâm cho nở ra, lựa bỏ 
những tạp chất và rễ, rửa sạch, xé thành tùng miếng 
nhỏ, táo đỏ bỏ hột, rửa sạch, hoài sơn nghiền thành 
bột. Đường phèn đập nát. 

Bỏ ngân nhĩ, hoài sơn, đường phèn và táo đỏ vào 



nồi, đổ 800ml nước, để nước lớn cho đến khi sôi, 
vặn lửa lại hầm thêm một tiếng thì được. 

Công dụng: 

Kiện tỳ ích khí, nhuận phế, bổ thận. Canh này có 
thể ngày ăn hai lần, ăn không. 

YẼN SÀO NẤU ĐƯỜNG PHÈN 

Nguyên tỉệu: 

Yến sào 6g 

Đường phèn20g 

Cách ỉàm: 

Ngâm yến sào trong 2 giờ cho nở ra, loại bỏ lông 
yến và tạp chất. 

Đường phèn đập nát. 

Bỏ yến sào vào nồi, đổ 500ml nước vào, hầm 
trong 4 giờ bằng lửa nhỏ, sau đó bỏ đường phèn vào 
bắc ra. 

Công dụng: 

Bổ thận âm. Mỗi lần ăn một chén, ngày có thể ăn 
hai lần. 


CANH DƯỎNG NHAN, ÍCH THỌ 

Nguyên liệu: 

Sâm Tây dương 6g 
Yến sào 6g 


70 ♦ UN ANB (liiẻn Mạo) 



Thạch hộc 6g 
Canh gà 200ml 
Đường phèn 30g 

Cách làm: 

Sâm Tây dương cắt miếng. Yến sào ngâm nước, 
bổ lông và tạp chất. 

Thạch hộc rửa sạch. Đường phèn đập nát. 

Đổ canh gà vào nồi, bổ sâm, yến, thạch hộc, 
đường phèn vào nồi đun sôi, vặn lửa nhỏ, ninh trong 
2 giờ thì được. 

Công dụng: 

Bổ thận àm, ngày ăn hai lần. 


CANH GÀ TÂY DUONG LONG NHÃN 

Nguyên liệu: 

Sâm 6g 
Nhãn nhục 6g 
Thịt gà mái 500g 
Gừng 15g 
Hành lá 20g 
Rượu 30g 
Muối một ít 
Cách làm: 

Hấp sâm cho mềm, cắt miếng. 

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng dày khoảng 3cm. 
Hành cắt đoạn, gừng cắt lát. 



Bo thịt gà, sâm, nhãn nhục, gừng, hành, rượu 
vào nôi, đô nước vào hầm đến khi thịt gà chín mềm 
là được. 

Công dụng: 

Nhuận phế, thanh nhiệt, bổ khí huyết. 


SÚP THANH NÃO 

Nguyên liệuĩ 

Ngân nhĩ lOg 
Đổ trọng nước 15g 
Đường phèn 50g 

Cách làm: 

Ngâm ngân nhĩ trong 2 tiếng, xé thành tùhg 
miêng nhỏ, đập nát đường phèn. 

Đô trọng căt miêng, xào sơ cho đến khi thành sợi. 
Bỏ nấm và đỗ trọng vào nồi, đổ 3.000ml nước 
vào. vặn lửa lớn nấu sôi, vặn lủa nhỏ hầm thêm 2 
tiêng, bỏ đường phèn vào là được. 

Công dụng: 

Bổ gan, thận, thanh nhiệt, lợi thuỷ. 

SÚP SữA BÒ, YẾN SÀO 

Nguyên liệu: 

Yến sào 6g 
Sữa bò500g 


72 • UN tNS (biẻrt .ọ) 



Đường phèn30g 

Cách làm: 

Ngâm yến sào trong nước cho nở ra, loại bỏ lông 
và tạp chất. 

Đường phèn đập nát. 

Bỏ yến vào nồi, đổ 60ml nước vào, hầm trong 30 
phút, đổ thêm sữa vào, khi sữa sôi, bỏ đường phèn 
vào là được. 

Công dụng: 

Bổ âm, bổ thận. 

THANH QUẢ HẨM BÀO NGƯ 

Nguỵên liệu: 

Thanh quả 15g 

Bào ngư 50g 

Đường phèn 30g 

Cách làm: 

Bào ngư rửa sạch, cắt miếng. 

Thanh quả rửa sạch. 

Bỏ thanh quả, đường phèn, bào ngư vào nồi, đổ 
vào 2.000ml nước, đun sôi, sau đó vặn lửa nhỏ, hầm 
thêm 1 giờ thì được. 

Công dụng: 

Bổ gan, thận, ích khí, dưỡng huyết. 



VI CÁ ĐƯỜNG PHÈN 


Nguyên liệu: 

Vi cá 50g 
Đường phèn 50g 
Canh gà 500ml 
Rượu 20g 
Gừng 5g 
Hành1Og 
Cách làm: 

Vi cá ngâm cho nở ra, rửa sạch, xé thành sợi. 
Đường phèn đập nát. 

Đổ lOOOml nước và bỏ vi cá vào nồi, đỏ rượu, 
gừng, hành vào nấu sôi. Vớt gừng và hành ra, đổ 
canh gà vào hầm thêm 30 phút, bỏ đường phèn vào 
là được. 

Công dụng: 

Bổ âm, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết. 

CÙ NĂN NẤU CẬT HEO 

Nguyên tiệu: 

Củ năn lOOg 
Cật heo 300g 
Đường phèn 30g 

Cách tàm: 

Củ nãn rửa sạch, gọt vỏ, cắt ra làm hai. 


74 ♦ LMỈ Min (Biên <ạn) 



Cật heo cắt làm đôi, cắt bỏ sợi gàn trắng, khứđ 
nhẹ và cắt miếng khoảng 3cm. 

Đường phèn đập nát. 

Bỏ cật heo, cỏ năn, đường phèn vào nồi, đổ 
2.000ml nước vào, nấu sôi, vặn lửa nhỏ, nấu thêm 
khoảng 20 phút nữa thì được. 

Công dụng: 

Tẩm bổ thận phế, thanh nhiệt lợi thuỷ. Ngày ăn 
hai lần, mối lần ăn một quả cật, ãn không hoặc ăn 
trong bữa cơm. 


SONG NHĨ XÀO BỐI TRỤ 

Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ trắng 15g 
Bối trụ lOOg 
Mộc nhĩ đen 15g 
Rượu đế 20g 
Gừng lOg 
Dầu ăn 50g 
Hành 20g 
Muối một ít 
Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm trong nước ấm khoảng 1 giờ, sau 
đó loại bỏ tập chất và rễ, thái thành từng miếng dài 
khoảng 3cm. 

Gừng cắt lát, hành cắt đoạn, bối tra cắt miếng. 



Để cho chảo nóng, đổ dầu vào, bỏ bối trụ vào xào 
cho đên khi đôi màu, bỏ mộc nhĩ vào, xào cho chín 
rồi nêm muối vào là được. 

Cách làm: 

Bổ âm nhuận phê. Ngày ăn một tần, ãn trong bCte 
chính. 


DƯƠNG SÂM BONG BÓNG CÁ 

Nguỵên liệu: 

Sâm Tây dương 6g 
Thịt gà lOOg 
Bong bóng cá 50g 
Thịt nguội 50g 
Nấm 50g 
Cải xanh 200g 
Gừhg 15g 
Hành 20g 
Rượu 20g 
Canh gà 2000ml 
Tỏi 15g 

Nước tương một ít 

Cách làm: 

Sâm cắt miêng, bong bóng cá ngâm rồi cắt 
miêng, thịt gà cắt miếng, nấm và thịt nguội cắt 
miêng. Tất cả những nguyên liệu trên đều ngâm vào 
gia vị 30 phút, cho vào nấu. 


76* LAN AM (BỐI sạn) 



Công dụng: 

Dùng cho người bệnh thận. 

NHỘNG TẰM XẢO HOA HẸ 

Nguyên liệu: 

Nhộng tằm200g 

Hoa hẹ50g 

Nước mắm, dầu ăn vừa đủ. 

Cách làm: 

Nhộng tằm rửa sạch, cho vào nồi, cho nước mắm 
vừa ăn (không được mặn), đun nhỏ lửa cho tói khi 
khô, cho dầu ăn vào, bật lửa to, cho tiếp hoa hẹ đã 
rửa sạch vào đảo một lúc, khi hoa hẹ vừa chín tới thi 
bắc ra. 

Công dụng: 

Nhộng tằm có khả năng chữa suy nhược cơ thể, 
liệt dương. Hoa hẹ bổ thận, trị mộng tinh, tiểu són. 
Kết hợp hai món ăn này sẽ có tác dụng tốt cho sức 
khoẻ, nhất là với tạng thận. 

CHÁO GẢ HẢI SÂM 


Nguyên liệu: 

Hải sâm khô 20g (tươi thi 40g) 
Thịt gà 150g 
Gạo nếp 100g 


Thực dat điứi ditõcg cho t^giíài bệoh tiện * 77 



Hành hoa lOg 

Muối, gia vị vừa đủ 

Cách iàm: 

Hải sâm khô ngâm trong nước ấm, rửa sạch, cắt 
miếng nhỏ. Nếư là hải sâm tươi thì phải mổ, cắt bỏ 
phần nội tạng rồi rửa sạch, cắt miếng nhỏ. 

Thịt gà cắt thành từng miếng 

Gạo vo, đãi sạch. 

Cho thịt gà, hải sâm và gạo vào nồi, đổ khoảng 
2000ml nước vào nấu thành cháo. Khi cháo chín, 
bắc ra cho hành, gia vị, muối vừa ăn. Một ngày có 
thể ãn hai bát chia làm hai bữa. 

Công dụng: 

Món này có tác dụng ôn bổ tỳ thận, ích khí dưởng 
huyết, dùng cho trường hợp thận hư. 

HẢI SÂM XÀO MƯỚP ĐẮNG 

Nguỵên liệu: 

Hải sâm khô lOOg (tươi thì 200g) 

Mướp đắng 500g 

Hành hoa 20g 

Dầu ăn, muối, gia vị vừa đủ 

Cách ỉ am; 

Hải sàm khô ngâm trong nước ấm, rửa sạch, thái 
miếng nhỏ. Nếu là hải sâm tươi thì mổ, bỏ nội tạng, 
rửa sạch, cắt miếng nhỏ, ướp qua với một chút gia vị. 

78* M M (Kèĩi .ại) 



Mướp dắng bỏ ruột, cắt miếng mỏng, bóp qua 
ít muối. 

Cho dầu ăn vào chảo, đợi khi dầu nóng già thì 
cho hải sâm vào xào chín. Múc hải sâm ra đĩa rồi 
tiếp tục cho mướp đắng vào chảo xào. Khi mướp 
đắng gần chín tới thì cho hải sâm đã xào vào đảo 
đều, nêm mắm muối vừa ăn, rắc hành lên trên, 
bắc ra. 

Công dụng: 

Hải sâm và mướp đắng đều đí vào thận kinh và 
can kinh, bổ thận, rất tốt cho cơ thể. 


CAO DÂU MẬT ONG 


Nguỵên tiêu: 

Quả dâu tươi lOOOg 

Mật ong 300g 

Cách tàm: 

Rửà sạch quả dâu, cho vào nồi với khoảng 
lOOOml nước, luộc chín, 30 phút lại chắt nước ra 
một lần, cho thêm nước vào đun lại, 30 phút chắt 
thêm một lần nífa. 

Trộn hai đợt nước chắt này, đun nhỏ lửa cho đến 
khí cô đặc quánh, cho thêm mật ong, đun sôi thì bắc 
ra để nguội, cất vào lọ dùng dần. Mỗi lần dùng 
khoảng một thia canh, cho vào nước ấm, để tan 
loãng ra rồi uống, mổi ngày uống hai lần. 



Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh thận. 

THIÊN NGẢU MA ĐAU 


Nguyên liệu: 

Thiên ma 25g 

Xuyẽn khung lOg 

Phục linh lOg 

Cá chép 600g 

Xi dầu, muối, rượu trắng, đường, hạt tiêu, gừng, 
bột đậu vừâ đủ. 

Cách ỉàtn: 

Cá chép làm sạch, bỏ ruột, đặt vào khay. Thái 
xuyên khung và phục linh thành miếng to, ngâm vào 
nước gạo vo lần thứ hai, lại đem thiên ma ngâm vào 
nước vo gạo đã dùng để ngâm xuyên khung và phục 
linh, ngâm 4-6 giờ thì vớt ra. Thái thiên ma thành lát 
rồi đem hấp vào nồi cơm, hấp thật kỹ. 

Nhồi thiên ma vào đầu và bụng cá, vẫn đặt cá trên 
khay, thêm hành, gừng và một ít nước, cho vào lồng 
hấp khoảng 30 phút. 

Cá hấp xong thì bỏ hành, gừng, lại lấy bột đậu, nưóc 
canh, đường tráng, muôi, rượu, xì dẩu, mì chính, hạt tiẻu, 
dầu vừng đun sôi sền sệt là được rồi đổ lên cá. 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh thận. 


80 ♦ m AND (ỉỉiẻn sạo) 



CHÁO QUẢ DÂU 


Nguyên tiêu: 

Quả dâu 50g 

Gạo nếp lOOg 

Đường phèn vừở đủ. 

Cách tàm: 

Cho quả dâu vào ngâm nước, rửă sạch. 

Gạo nếp vo kỹ. 

Đem quả dâu và gạo nép cho vào nồi nấu cháo 
(nên dùng nồi đất). 

Khi cháo chín kỹ thi cho thêm đường phèn, khuấy 
tan thì bỏ ra là được. 

Món cháo này nên àn hai lần trong ngày vào lúc 
đói và có thể ăn thường xuyên. 

Công dụng: 

Thích hợp với người can thận âm hư, dẫn đến hoa 
mắt, chóng mặt, thị lực giảm sút. 


CÁ CHÉP NẤU ĐẬU ĐỎ 

Nguyên liệu: 

Đuôi cá chép 400g 
Đậu đỏ60g 

Cách làm: 

Cho cá chéo và đậu đỏ vào nổi đun lấy nước 
uống. Lưu ý, món canh này không cho muối để giảm 
tiêu phù, uống dần trong ngày. 



Cônc? dụng: 

Món này dùng cho viêm thận cấp, viêm thận mãn 
có phù nặng và nước tiểu hồng. 

NGỌC DƯONG HẨM HẠT SEN 

Nguyên ỉiệuĩ 

Ngọc dương 1 bộ 

Hạt sen tươi lOOg 

Nhục thung dung 50g 

Đậu đen lOOg 

Một muỗng canh nước gừng tươi cùng các gia vị 
vừa đủ. 

Cách iàm: 

Ngọc dương cắt miếng vùci ăn, rửa với rượu, ướp 
gừng và gia vị. 

Nhục thung dung rửa rượu, cắt mỏng. 

Đậu đen ngâm nước sôi có pha với một ít muối 
trong vòng 10 phút thì vớt ra. 

Cho đậu đen, hạt sen vào phần dưới đáy thố, xếp 
ngọc dương lên trên, nhục thung dung để trên cùng. 
Cho nước sôi đã hoà gia vị vào, mực nước cao hơn 
các nguyên liệu 3-4cm. Đậy nắp, cho ỉên bếp đun lửa 
nhỏ đến khi chín tới là được. Khi ăn dùng cả nước 
lẫn cái. 

Công dụng: 

Món này mỗi tuần dùng từ một đến hai lần, mỗi 


82 ♦ LAN m (bièo Mạn) 



đợt dùng khoảng 3 tuần. Món này bồi bổ chứng thận 
âm hư. 


NGỌC DƯƠNG HẦM HổNG NHỤC SÂM 

Nguyên liệu: 

Ngọc dương 1 bộ 

Hồng nhục sâm lOOg 

Chích hoàng kỳ lOOg 

Phụ tử 50g 

Nhục quế 20g 

Trần bì 20g 

Nước gừng, gia VỊ vừa đủ 

Cách làm: 

Hồng nhục sâm và chích hoàng kỳ cắt mỏng, sao mật. 

Giã nhỏ phụ tử, trần bì và nhục quế. 

Ngọc dương cắt miếng vừa ăn, rửa với rượu, ướp 
gừng và gia vị. 

Xếp vào thố lớp thứ nhất là hồng nhục sâm, chích 
hoàng kỹ, íớp tiếp theo là ngọc dương, các vị thuốc 
còn lại ờ trên cùng. Cho nước sôi đã nấu gia vị vào, 
cao hơn bề mặt các vị thuốc trên 3-4cm. Đậy nắp, 
cho lên bêp tiềm với lửa đến khi vừa chín. Dùng cả 
nước lẫn cái. 

Công dụng: 

Mỗi tuần dùng một lần, mỗi đợt dùng khoảng 4 
tuần. Món này chữa chứng thận dương hư. 



CÁ CHÉP ĐEN NƯỚNG ĐẤT SỄT 


Nguyên liệu: 

Cá chép đen lOOOg 

Đất sét. 

Cách làm: 

Cá chép đánh vẩy, bỏ ruột, rửa sạch, để ráo nước 
cho khô. 

Dùng đất sét dẻo bọc kín cá, đặt vào lò nướng cho 
đến khi thấy lớp đất sét khô cứng thì lấy ra. Đợi khi 
nguội, phá bỏ đất sét, lấy cá ra tán thành bột, Ngày 
dùng ba lần, mổi lần hai thìa canh pha với nước ấm. 

Lưu ỷ: 

Không được dùng muối để tránh tiêu phù. 

Công dụng: 

Món ăn này dùng cho viêm thận cấp do phong 
hàn, viêm thận mạn có phù nặng do tỳ thận 
dương hư. 


CẢ CHÉP NẤU BÍ ĐAO 


Nguyên liệu: 

Cá chép 500g 
Bí đao200g 
Hành tẵmlOg 
Một chút gia vị 



Cách tóm: 

Cá chép đánh vẩy, bỏ ruột, rửa sạch, cắt khúc, để 
ráo nước. 

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, băm nhỏ. 

Đun nước sôi, thả cá vào, khi cá sắp chín tới thỉ 
cho bí vào nấu canh suông. Ta tóc khi bắc ra thì cho 
hành và gia vị vào. 

Công dụng: 

Món canh này dùng cho người viêm thận mãn, có 
phù rõ. 


CẢ TRẼ NẤU BÍ ĐAO 


Nguyên liệu: 

Cá trê 50Og 

Bí đao 500g 

Gia vị vừa đủ 

Cách ỉàm: 

Cá trê làm sạch, cắt khúc hoặc để cả con. 

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng. 

u&p cá trê với một chút gia vị, mỳ chính trong 
khoảng 15 phút. 

Đun sôi nước, cho cá và bí đao vào đun cho 
tới khi chín thì bắc ra để nguội, dùng như một 
món canh. 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh thận. 



GÀ CON NẤU VỚI HOÀNG KỲ 


Nguyên tiêu: 

Gà 1 con 800g 

Hoàng kỹ 120g 

Cách làm: 

Gà chọn loại gà nhỏ, làm sạch, hoàng kỳ thái 
nhỏ, đặt vào trong bụng gà. 

Đem đặt gà vào một nồi, tiềm cho đến khi chín 
nhừ thì lấy ra. Thịt gà thỉ ăn, uống nước hầm. 

Công dụng: 

Món này dùng cho người viêm thận mãn, suy kiệt. 

BẨU DỤC LỢN XÀO ĐẬU ĐŨA 

Nguyên liệu: 

Bầu dục 200g 

Đậu đũa 400g 

Cách tàm: 

Bầu dục lợn bóc hết màng, ảfâ sạch, thái lát, ướp 
gia vị vừei ăn. 

Đậu đũa rửâ sạch, thái lát. 

Bầu dục đã tắm ướp đem xào qua, rồi múc ra 
đĩa. Tiêp tục cho đậu đũa vào xào, khi đậu đũa 
gần chín thì cho bầu dục đã xào qua vào đảo cùng 
cho đến khi chín kỹ thì nêm gia vị vừa dùng rồi 
bắc ra. 

86 • LAU MiS (Bo vụ) 



Công dụng: 

Dùng cho người viêm thận mãn, cơ thể suy yếu. 

RỀ CỎ TRANH 


Nguyên liệu: 

Rễ cỏ tranh khô 300g (tươi thì 60g) 

Cách làm: 

Cỏ tranh ngâm nước, rửa sạch, nhặt hết những 
chỗ cỏ úa, hỏng. 

Cho cỏ tranh vào một túi vải rồi đặt vào ấm sắc 
lấy nước uống. 

Công dụng: 

Dùng cho người viêm thận do phong nhiệt, cho 
ngưdi viêm thận mãn có phù nặng. 

RỄ CÓ TRANH NẤU VỚI ĐẬU ĐỎ 

Nguyên liệu: 

Rễ cỏ tranh khô 250g (500g cỏ tranh tươi) 

Đậu đỏ 120g 

Cách làm: 

Cỏ tranh ngâm nước, rửa sạch, nhặt hết những 
chỗ cỏ úa, hỏng. 

Đậu đồ ngâm nước ấm trong vòng 15 phút thì vớt 
ra để ráo. 



Rễ cỏ tranh cho vào túi vải. Đậu đỏ cho vào nồi, 
đố nước vìte đủ, cho túi cỏ tranh vào nấu đến khi cạn 
nước. Ăn đậu đỏ. 

Công dụng: 

Dùng cho cả người viêm thận cấp và người có 
viêm thận mãn. 


BÍ ĐAO LUỘC 


Nguỵên tiêu: 

Bí đao 500g 

Gừng tươi một ít 

Cách tàm: 

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng. 

Cho bí đao vào nồi, đổ khoảng 1,5 lít nước vào 
luộc kỹ lấy ba bát nước canh, cho một chút gừng tươi 
vào. Chia uống ba lần trong ngày. 

Công dụng: 

Dùng cho người viêm thận cấp do phong nhiệt tác 
động vào phế gây nên. 


Ô MAI 

Omai đốt thành than, tán thành bột, mổi ngày 
dùng hai lần, mối lần l,5g. Uống liền trong 7 - 8 tuần. 
Dùng cho người viêm thận mãn có nhiểu protein niệu 
(có tác dụng hạ protein niệu khá tốt). 


88 * UN MI (Ken k?ịd) 



VỪNG ĐEN 


Nguyên liệu: 

Vừhg đen 
Cách tàm: 

Vừng đen sao tán nhỏ, thêm đường để uống. 
Cũng có thể dùng chè vừng đen (chí mà phù) 

Công dụng: 

Dùng cho người viêm thận mãn lâu năm. 

NUỚC ÉP CẤN TÂY 

Nguyên liệu: 

Cần tây 500g 

Cách tàm: 

Cần tây rửa sạch, cắt nhỏ, đem ép lấy nước cốt, 
để trong tủ lạnh. Mỗi ngày uống một thia canh hoà 
với nước sôi ấm. 

Công dụng: 

Dùng cho người viêm thận mãn có tãng huyết áp. 


Nguyên liệu : 

Bí đao 250g 
Cật heo 150g 
Ý dĩ 9g 


CẬT LỌN NẤU BÍ ĐAO 



Hoài sơn dược 9g 
Hoàng kỳ 9g 
Nấm hương lOg 
Nước dùng lOOOml 

Cách íàtn: 

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng 
Nấm hương ngâm nước ấm khoảng 5 phút thì vớt 
ra, bỏ cuống, rủa sạch. 

Cật lợn cắt hai, lấy bỏ phần gân trắng, rủa sạch, 
cắt miếng mỏng, chần qua nước sôi. 

Đổ nước dùng vào nồi nấu sôi, cho hành, gừng 
vào, đun khoảng 40 phút, bỏ cật lợn, hoài sơn dược, 
nấm vào nấu chín, nêm gia vị vừa dùng là được. 
Công dụng: 

Bổ thận, hạ áp, thích hợp cho người bị hội chứng 
thận thấp nhiệt bên trong, viêm tiểu cầu thận, lưng 
gối mỏi nhừ, chi dưới sưng phù. 

CANH RUỘT GÀ, THUNG DUNG, BA KÍCH 

Nguyên liệu: 

Ruột gà lOOg 
Nhung thung dung 15g 
Ba kích thiên 12g 
Gừng tươi 5g 

Cách làm: 

Ruột gà bóp muối, rủa thật sạch, cắt đoạn 5 cm. 


90 ♦ un hn (Bà ọi) 



Ba kích thiên, nhục thung dung chia ra rửa sạch, 
cho vào một túi vải nhỏ, buộc chặt miệng túi lại. 

Đem ruột gà và túi thuốc bỏ vào nồi đất, thêm vào 
lượng nước thích hợp, cho gừng và muối vào, đun 
trên lửa lớn đến khi sôi thì bớt lửa, nấu thêm 1 giờ 
nữa thì vớt túi thuốc ra, nêm gia vị vùa dùng. 

Công dụng: 

Ấm thận, thích hợp cho người bị hội chứng bệnh 
thận dương suy hư, liệt dương, đái són, ban đêm tiểu 
tiện nhiều. 


CANH ĐUÔI LỢN NẤU LẠC 

Nguyên liệu: 

Đuôi lợn 300g 

Lạc 60g 

Cách làm: 

Đuôi lợn rủa sạch, chặt khúc nhỏ. 

Lạc rủa sạch, đem bỏ cùng đuôi lợn vào nồi đất, 
thêm vào lượng nước thích hợp, đun trên lửa lớn cho 
đến sôi, bớt lửa hầm đến khi lạc thật mềm thi nêm 
gia vị vừa dùng là được. 

Công dụng: 

Kiện tỳ hoà vị, ích thận lợi thuỷ, thích hợp cho 
người bị tỳ thận hư do bệnh thận lâu ngày không 
khỏi, triệu chứng thường thấy là sắc mặt trắng bệch, 
lưng đau, chi dưới sưng phù. 



CANH ĐẬU PHÔNG TỎI 


Nguyên liệu: 

Đậu phông hạt 15g 

Tỏi lOOg 

Cách làm: 

Đậu phông rửa sạch. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch. 

Cho cả đậu phông và tỏi vào nồi đất, thêm vào 
lượng nước thích hợp, dùng lửa lớn nấu sôi, bớt lừa 
hầm đến khi đậu phông thật mềm. nêm gia vị vừa 
dùng là được. 

Công dụng: 

Kiện tỳ khử thấp, tiêu thũng, giải độc, thích hợp 
với người bị phù thũng do bệnh thận, tỳ hư thấp 
thanh với các triệu chứng thường thấy là từ chi nặng 
nề, chi dưới sưng phù, ăn uống không ngon, tinh 
thần mệt mỏi, khó tiểu. 

Đỗ TRỌNG CẬT LỢN 


Nguyên liệu: 

Đỗ trọng 20g 
Cật lợn 300g 
Hành lá 20g 
Nhục thung dung 15g 
Sinh khương 15g 
Đường trắng 30g 


92 * UI ASB (biên soạn) 



Dấm20g 

Rượu20g 

Cách tàm: 

Cật lợn cắt làm hai, bỏ gân ừắng, khúâ nhiều đường. 

Đỗ trọng, nhục thung dung xào qua, đổ lOOOml nước 
vào đun sôi, cô thành chất dịch đặc, bỏ cái lấy nước. 

Gừng cắt miếng, hành cắt khúc. 

Đổ dầu ăn vào chảo cho nóng, bỏ gừng và hành 
vào xào cho thơm, sau đó bỏ cật lợn vào xào sơ, đổ 
nước trên vào, tiếp tục xào cho đên chín thì nêm 
nếm cho vừở là được. 

Công dụng: 

Tẩm bổ gan thận, bổ ích khí huyêt. 

GÀ NẤU BẠCH QUẢ 


Nguyên tiêu: 

Bạch quả 30g 
Thịt gà 30Og 
Thịt nạc heo lOOg 
Hành 20g 

Đường trắng, dấm, gừng, rượu trắng mổi thứ một ít 

Cách làtn: 

Thịt gà cắt thành từng miếng dày khoảng 5cm. 
Bạch quả đập bỏ vỏ, 

Thịt nạc rửà sạch, cắt miếng, gừng cát lát, hành 
cắt đoạn. 



Bỏ thịt gà, thịt heo, bạch quả, gừng, rượu, dấm, 
đường trắng vào nồi, đổ khoảng 3.000ml nước vào 
nấu đến sôi, vặn lửa nhỏ hầm thêm 1 giờ nữa ià được 

Công dụng: 

Tẩm bổ khí huyết, dưỡng thận. 

THÙ Ô CAN PHIẾN 


Nguyên liệu: 

Hà thủ ô 20g 

Gan heo 800g 

Cải xanh lOOg 

Mộc nhĩ lOg 

Đuỡng trắng, rượu trắng, hành, gừng, tỏi mồi thứ 15g 

Cách làm: 

Hà thủ ô tán thành bột. Mộc nhĩ ngâm nước ấm, 
bổ rễ, tạp chất, rủa sạch, cắt khúc. 

Cải xanh rửa sạch, để ráo, cắt khúc. 

Gan heo rủa sạch, cắt miếng, hành băm nhỏ, tỏi 
cắt lát, gừng thái hạt nhỏ. 

Đô dầu vào chảo cho nóng, bỏ gừng, hành vào xào 
cho thơm, bỏ gan heo vào xào nhanh, múc lên đĩa. 

Tiêp tục đổ thêm dầu vào chảo, khi dầu nóng già thì 
cho mộc nhỉ, gan vào xào chín, nêm nếm vừa dùng. 

Công dụng: 

Bổ gan, thận, dưỡng khí huyết. 


94* LAN AHÍ (biên soạn) 



YẾN SÀO GÀ 


Nguyên liệu: 

Yến sào lOg 
Thịt gà 500g 
Đường phèn 30g 

Cách làm: 

Yến sào ngâm cho nở ra, loại bỏ lồng và tạp chất. 
Thịt gà rỏa sạch, cắt miếng dày 2cm. 

Đường phèn giã nát. 

Bỏ thịt gà, yến sào, đường phèn vào nồi hẳm, đổ 
khoảng 25000ml nước vào, nấu sôi, bớt lửci hầm 
cho đến khi thịt gà chín mềm là được. 

Công dụng: 

Bổ âm, ích thận, nhuận phế, bổ ích khí huyết 

CANH ĩhỊt nạc, rau sam, đậu xanh 

Nguyên liệu: 

Đậu xanhl50g 
Thịt nạc heolõOg 
Rau sam 200g 
Tỏi 5g 

Dầu, muối lượng víto đủ 

Cách làm: 

Rau sam rửă sạch, cắt đoạn. Thịt nạc riiở sạch, cắt 
miếng. Tỏi bóc vỏ, đập giập. 

Tlìực đoa dnb dU5Qg cbo Qgfíời bạih tlổn ♦ 95 



Đậu xanh vo sạch, đổ vào nồi, thêm một lượng 
nước thích hợp, nấu khoảng 15 phút thì cho rau sam 
và thịt nạc vào, tiêp tục nấu khoảng 1 giờ nữư, khi 
nêm thấy thịt heo chín mềm, thơm thì nêm gia vị, 
bắc ra. 

Công đụng: 

Thanh nhiệt dừng ly, giải độc, mát máu, thích 
hợp cho người bị nhiễm trùng hệ tiết niệu cấp, viêm 
bể thận. 


CANH BÍ ĐAO ĐẬU XANH 

Nguyên liệu: 

Bí đao lOOOg 
Đậu xanh 300g 
Nước dùng 500ml 
Hành 20g 
Gừng tươi lOg 
Muối một lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Đổ nước dùng vào nồi, đun sôi, vớt bọt để nước 
dùng trong. 

Gừhg rửa sạch, giã nát, bỏ vào nồi. 

Hành cắt bổ rễ, rCtei sạch, bó lại. 

Đậu xanh ngâm nước ấm, đãi bỏ vỏ. 

Bí đao gọt bỏ vỏ, ruột, cắt miếng. 

Đem tất cả các nguyên liệu trên bỏ vào nồi nước 


96» UM MID (Dà soạn) 



dùng đã đun sôi, nấu chín, nêm nếm gia vị vùa dùng. 

Công dụng: 

Đây là món canh thanh đạm, có tác dụng thanh 
nhiệt, lợi niệu, giải nắng, thích hợp cho người bị 
khó tiểu do thuỷ thấp ngưng trệ mùa hạ gây ra, tiểu 
màu vàng, miệng khát, phù thũng, nhiễm trùng 
đường niệu. 


CANH DƯA CHUỘT TÔM KHÔ 


Nguỵên liệu: 

Dưa chuột lOOg 
Tôm khô 50g 
Nước tương lOg 
Nước gừng lOg 
Nước dùng 250ml. 

Gừng, muỗi 5g 
Cách làm: 

Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, rửa sạch, bỏ 
vào bát, thêm nước và gừng miếng vào chưng lên. 

Dưa chuột rửa sạch, cắt miếng dài khoảng 4cm, 
dày 0,5cm. 

Đổ nước dùng vào nồi, lấy tôm khô và một phần 
tư nước dùng cho vào nồi, bỏ dưa chuột vào, thêm 
nước tương, bột ngọt và nước gừng vào, đợi canh sôi, 
vớt bọt, múc vào bát lớn để dùng. 



Công dụng: 

Món canh thơm mát, ngon miệng, có công hiệu 
thanh hoả giải độc, lợi niệu trừ thấp, thích hợp cho 
ngưòi bị nhiễm trùng hệ tiết niệu hoả nhiệt nội thịnh, 
miệng khô đắng, cổ họng sưtig đau,... Người bị tỳ vị 
hư hàn không được ăn. 

TRỨNG CÚT ĐUÒNG PHÈN 

Nguyên liệu: 

Câu kỷ tử 30g 

Trúng chim cút 6 quả 

Đường phèn 30g 

Cách làm: 

Câu kỷ tử rủa sạch, đường phèn giã nát. 

Đổ vào nồi lOOOml nước, để lửa lớn nấu cho sôi, 
bỏ đường phèn vào, đập trứng chim cút vào, bớt lửa, 
bỏ câu kỷ tử vào nấu thêm 10 phút là được. 

Công dụng: 

Tẩm bổ gan, thận, bổ khí dưỡng huyết. 

CÁ TRÊ HẨM ĐẬU ĐEN 

Nguyên liệu: 

Cá trê 300g 

Đậu đen 200g 

Một ít muối 


98« UI m (lfcn scạ) 



Cách làm: 

Cá trê rửă sạch, bỏ ruột, cắt khúc, để ráo nước. 

Đậu đen ngâm nước ấm trong khoảng 10 phút thỉ 
vớt ra để ráo. 

Cho khoảng lOOOml nước cùng với đậu đen bỏ 
vào nồi hầm trong 30 phút. Đun bằng lửa to đến khi 
sôi thì bớt lửa, hầm đến khi nào thấy hạt đậu mềm 
thì cho cá trê vào đun tiếp cho cá chín thì được. 

Nêm muối vừa đủ. 

Công dụng: 

Món này vừa giúp bổ máu, gan, thận, vừa chữa 
chửng phân lỏng, hay đi đái đêm. Khi ăn ăn hết cả 
nước lẫn cái. 


Nước MƯỚP VÀ TẢO ÉP 

Nguyên liệu: 

Mướp tươi 300g 
Táo tây 200g 
Chanh 20g 
Đường phèn 20g 

Cách làm: 

Mướp đem nạo vỏ, rửa sạch để ráo nước, 
thái nhỏ. 

Táo gọt bỏ vỏ, bỏ hột bên trong, cắt miếng. 
Chanh vắt lấy nước. Đường phèn giã nát. 

Mướp và táo cho vào máy ép lấy nước. Sau 



đó hoà nước này với nước chanh và đường phèn 
là được. 

Công dụng: 

Nước ép có vị thơm của mướp và táo, vị chua mát 
của chanh, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, bổ thận. 


NƯỚC MƯỐP ÉP 


Nguyên liệu: 

Mướp tươi 500g 
Đường trắng 25g 

Cách làm: 

Mướp đem nạo vỏ, rửa sạch, để ráo nước, 
thái nhỏ 

Dùng máy ép, ép mướp lấy nước. Hoà nước đó 
với đường trắng cho vừa khẩu vị (không nên uống 
ngọt) dùng làm nước giải khát hàng ngày. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, mát thận. 

TRỨNG CHIM CÚT HẦM CÂƯ KỶ TỬ 

Nguyên liệu: 

Trứng chím cút 10 quả 
Câu kỷ tử 15g 
Thỏ ty tử 15g 


100 ♦ un Am (biên soạn) 



Cách tàm: 

Trứng chim cút cho vào nồi luộc chín, bóc vỏ. 

Cho câu kỷ tử và thỏ ty tử cùng trứng đã luộc vào 
nồi, thêm 400ml nước, đun sôi trong khoảng 20 
phút thì được. 

Công dụng: 

Bồi bổ can thận, chữa bệnh liệt dương do can, 
thận hư. 


THỊT dê hầm 


Nguyên liệu: 

Thịt dê 250g 

Tôm bóc nõn 25g 

Gừng tươi lOg 

Gia vị vừa đủ 

Cách làm: 

Thịt dê rửa sạch, thái miếng, cho vào nồi cùng 
400ml nước, đun sôi, bớt lửa hầm cho đến khi thịt 
nhừ. Sau đó thêm tôn nõn, gừng thái lát, muối ăn 
vừa đủ vào đun tiếp 10 phút nữa thì bắc ra ăn nóng. 

Công dụng: 

Món này có tác dụng bổ trợ thận dương. Dùng 
cho bệnh liệt dương do thận hư, thường xảy ra ở 
người già. 



thỊtchố hẩm hói hưong 


Nguyên liệu: 

Thịt chó 500g 
Hồi hương 5g 
Tiểu hồi hương 5g 
Vỏ quế 5g 
Thảo quả 5g 
Gừng tươi 5g 
Muối một ít. 

Cách ỉàm: 

Thịt chó thái miẽng, nêm vào hồi hương, tiểu hồi 
hương, vỏ quế, thảo quả, gừng tươi và muối với 
lượng vừa ăn cho vào nồi hầm nhừ. Ản khi còn 
nóng ấm. 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh liệt dương do ty, thận 
dương hư. Món này nên ăn khi còn nóng ấm, cứ 10- 
15 ngày thì ăn một lần. Ản từ 4 đến 6 lần. 

CHÁO CHIM CÚT 


Nguyên liệu: 

Chim cút 2 con 330g 
Gạo nếp lOOg 
Đậu đen 50g 

Hành, hạt tiêu, gừng mỗi thứ một ít. 


102 ♦ LAU AHỈ (biên ỉoạn) 



Cách làm: 

Chim cút làm sạch, để cả con, cho vào nồi cùng 
gạo nếp, đậu đen vo kỹ 

Chế thêm khoảng 600ml nước dùng đun sôi, bớt 
lửa hầm đến khi nào thịt chim, gạo và đậu chín nhừ 
thì bắc ra nêm gia vị, cho gừhg, hành và hạt tiêu và 
dùng thêm ngon miệng 

Công dụng: 

Chim cút vị ngọt, tính bình, bổ thận, tráng dương, 
củng cổ khí tạng. Đậu đen bổ thận âm, giải độc; 
hành, gừng tiêu thực khí, thông khí. Có the thay 
chim cút bằng chim sẻ hoặc chim ngói để nấu cháo 
này, đều có tác dụng như vậy. 

CANH thỊt Dê Đương quy hoàng kỳ 

Nguyên liệu: 

Đương quy 25g 

Hoàng kỳ 25g 
Thịt dê 500g 

Hành, gừng, muối, rượu, mỳ chính một lượng 
vừa đủ. 

Cách làm: 

Rửa thịt dê, đặt vào xoong nhôm. 

Đương quy, hoàng kỳ cho vào một túi nhổ, buộc 
chặt, đặt vào cùng thịt dê và hành, gìửig. 

Đổ vào nồi một lượng nước vừa đủ, đun lửa to cho 



sôi, vặn nhỏ lửa, tiêp tục đun cho đến khi thịt chín 
nhừ. Nêm mắm muối, gia vị vừa dùng. 

Công dụng: 

Bổ khí, bổ huyết, cố thận, tăng tinh. 

CHÈ ĐẬU XANH 


Nguyên liệu: 

Đậu xanh 50g 

Đường trắng lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Vo sạch đậu xanh cho vào nồi, cho lượng nước 
vùa đủ nấu chín nhừ, sau đó cho đường trắng vào 
khuấy đều là được. 

Công dụng: 

Đậu xanh tính hàn, vị ngọt. Công năng thanh 
nhiệt tiêu thử giải độc, lợi thuỷ tiêu sưng, thích hợp 
với người viêm thận tiểu cầu thận, phù nề, tiểu tiện 
khó của hội chứng bệnh thận và người cao huyết áp, 
béo phỉ. 

Chủ ý: 

Món này có công dụng thanh nhiệt chỉ khát, có 
thể dùng cho người bệnh tiểu đường, khi ăn nhớ 
không dùng đường trắng. 

Những người bị tổn hại công năng thận phải cẩn 
thận khi ăn món này. 


104 * UN AH9 (ồién soạn) 



CHÁO THẬN DÊ HẨM CÂU KỲ 


Nguyên liệu 

Câu kỷ 30g 

Thận dê 1 cái 

Gạo thơm 50g 

Hành, bột ngũ vị hương vừa đủ. 

Cách làm: 

Thận dê sau khi cắt lát cho vào nấu với câu kỷ 
khoảng 20 phút. Sau đã đổ gạo vào nấu thành cháo, 
nêm gia vị vừa ãn. Dùng vào bữa trưa. 

Công dụng: 

Món ăn này có công hiệu bổ gan thận, dưỡng 
huyết hoạt kinh mạch, thích hợp với bệnh áp huyết 
cao, tiểu đường can hư, thận hư. 

CHÁO GẠO LỨT, HOA cúc, HỘT ĐÀO 

Nguyên liệu: 

Gạo lứt 80g 

Hoa cúc 15g 

Hột đào 15g 

Cách làm: 

Gạo vo sạch, hoa cúc rửa sạch, hột đào bỏ vỏ, 
rửa sạch. Bỏ gạo, hoa, cúc, hạt đào vào nồi nấu 
chung thành cháo. Lúc đầu dùng lửa lớn nấu sôi, 
sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 45 phút là được. Mỗi 
ngày ăn 1 lần. 


HnỊc da đnh diSqg cho qgứôi bệoh thậa ♦ 105 



Công dụng: 

Món cháo này có tác dụng tán phong, thanh 
nhiệt, bổ can thận, hạ huyết áp. 

CHÁO GẠO LỨT. HÀ THỦ Ô, TÁO ĐÒ 

Nguyên liệu: 

Gạo lứt 80g 

Hà thủ ô 25g 

Táo đổ 5 trái. 

Cách làm: 

Gạo lứt vo sạch, hà thủ ô rửa sạch, rang khô, tán 
thành bột, táo đỏ rủa sạch bỏ hột. Cho ba thứ vào 
nồi nấu thành cháo. Lúc đầu nấu sôi bằng lửa lớn, 
sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút là được. Ãn 
mỗi ngày một lần. 

Công dụng: 

Có tác dụng bổ khí huyết, ích can thận, hạ huyết 
áp, làm chậm quá trình lão hoá- 

CHÁO GẠO LỨT, HÀI SÀM 

Nguyên ỉiệu: 

Gạo lứt 80g 

Hải sâm 740g 

Cải canh 40g 

Táo đổ 8 trái 


106 * LAI AII (Bién sạn) 



Cách tàm: 

Gạo vo sạch, hải sâm ngâm mềm, cải canh rửa 
sạch, cắt nhỏ, táo rửa sạch, bỏ hột, lấy thịt. Nấu gạo 
cho gần nhừ, cho các vị trên vào nấu thêm một lúc 
nữa bằng iửa nhỏ. Ản 2 ngày một lần. 

Công dụng: 

Món cháo này có tác dụng bổ can thận, hạ huyêt áp. 

SƠN TRA 


Nguyên tiệu: 

Gạo lứt 80g 

Nấm tai mèo lOg 

Sơn tra lOg 

Cách tàm: 

Nấm tai mèo ngâm nước, bỏ rễ, xé thành sợi, sơn 
tra rửa sạch, cắt miếng, gạo vo sạch. Bỏ tất cả vào 
nồi, với một lượng nước thích hợp, nấu cho cháo 
chín nhừ là được. Ngày ăn 1 lần, dùng vào bữa sáng. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ âm nhuận phế, hạ 
huyết áp. 


CHÁO GẠO LỨT, GAN LỢN, CẢU KỶ 

Nguỵên tiêu: 

Gạo lứt 80g 



Gan lợn 50g 

Câu kỷ 12g 

Trái dâu 12g 

Muối một ít 

Cách làm: 

Gạo vo sạch, gan lợn rửa sạch, cắt miếng, câu kỷ 
bỏ rễ, rửa sạch, trái dâu rửa sạch. Nấu gạo lứt thành 
cháo rồi bỏ dâu, câu kỷ, gan lợn vào, nêm tí muối. 
Nấu đên khi cháo nhừ là được. Mỗi ngày ăn một lần, 
dùng bủa sáng. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp. 

CHÁO GẠO LÚT, ĐỖ TRỌNG 

Nguyên liệu: 

Gạo lứt 80g 

Đỗ trọng 20g 

Cách làm: 

Gạo vo sạch, bỏ vào nồi, đổ vào một lượng nước 
vừa đủ; đỗ trọng rang khô, tán thành bột, cho vào 
nồi nấu thành cháo chín nhừ là được. Mỗi ngày ăn 
một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp. 


108 * m MÍB (biên soạn) 



CHÁO BÍ ĐAO 


Nguyên liệu: 

Bí đao tươi 70g 

Gạo lứt 20g 

Cách làm: 

Bí đao cắt miếng rủa sạch, nấu với gạo thành 
cháo, có thể ăn vào bữa sống, bữa chiều. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng kiện tỳ lợi tiểu, thích hợp 
với bệnh huyết áp cao, tiểu đường kèm béo phì, tỹ 
hư thấp thịnh. 

CHẢO GẠO LỨT NẤU CẬT LỢN, CÁU KỶ 

Nguyên liệu: 

Gạo lứt 40g 

Cật lợn 1 bộ 

Câu kỷ 7g 

Muối một ít. 

Cách ỉàm: 

Gạo vo sạch, cật lợn rủa sạch bỏ gân, cắt làm hai, 
câu kỷ rửa sạch. Cho tất cả vào nồi với ít nước, nấu 
thành cháo nhừ là dùng được. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ thận, sáng mắt, thích 
hợp với bệnh cao huyết áp, thận âm hư tổn, đổ mồ 
hôi trộm, choáng váng. 



CHÁO HÀ THÙ Ồ 


Nguyên liệu: 

Hà thủ ô 30g - 60g 
Củ mài 40g 
Gạo thơm lOOg 
Táo đỏ 3 - 5 trái. 

Cách làm: 

Đem hà thủ ô, củ mài nấu lấy nước, dùng nước ấy 
nấu gạo với táo thành cháo, ăn sáng chiều. 

Công dụng: 

Món ãn này có tác dụng bổ gan thận, tých khý 
dưìng âm. Thých hợp với bệnh huyết áp cao, tiểu 
đường kìm bệnh vành tim, can thận đều hư. 

XÚP thịt lỌN, HOÀI SON (CỦ MÀI) 

Nguyên liệu: 

Thịt lợn nạc 50g 
Bột mì 30g 
Củ mài 20g 
Dây tơ hồng 20g 
Gừng 5g 
Hành lOg 

Muối một tí, dầu mè lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Thịt lợn rửa sạch, băm nhuyễn, củ mài tán thành 


110 • UN ANQ (Biên <oạn) 



bột, dây tơ hồng cà thành bột, gừng cắt lát, hành cắt 
khúc. Thịt lợn ứơp hành, gừng xào cho thơm. Bỏ tất 
cả vào nồi với một lít nước, trộn đều. Nấu chín là 
được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng vào bữa ãn sáng. 

Công đụng: 

Mốn ăn này có tác dụng bổ thận ích tinh, dưỡng 
can sáng mắt. 


XÚP BỘT MÌ, RONG BIỀN 

Nguỵên liệu: 

Bột mì 80g 

Rong biển (hải tảo) 20g 

Hành lOg 

Dầu mè 30g 

Muối. 

Cách tàm: 

Rong biển rửa sạch, xào chung với hành bằng 
dầu mè. Sau đó đổ vào ít nước, vặn lửa nhỏ nấu riu 
riu chừng 25 phút. Bột mì dùng nước nhồi đều rồi 
cán mỏng, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng 1 lít 
nước luộc chín, sau đó vớt ra bỏ vào nồi nước rong 
biển đã nấu à trên, nêm tí muối là được, Mỗi ngày 
ăn một lần. 

Công dụng: 

Món này có tác dụng tiêu đờm, lợi Ihuỷ tiết nhiệt, 
thích hợp với bệnh cao huyết áp. 



XÚP BÀO NGƯ. VÃY CÁ NẤU SẦM CAO LY 


Nguyên tiêu: 

Bào ngư 30g 
Vây cá 30g 
Sâm Cao Ly lOg 
Củ năn 50g 
Bột mì 15g 
Nấm đông cô 30g 
Gừng 5g 
Hành lOg 

Dầu lượng thích hợp, muối một ít. 

Cách làm: 

Bào ngư ngâm nước, cắt miếng; vây cá ngâm 
nước, xé thành sợi; sâm Cao Ly rửa sạch, tẩm nước 
cơm cho mềm, cắt miếng; củ năn bỏ vỏ, cắt làm 2, 
gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, 
chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thom, rồi 
cho bào ngư, vây cá vào xào sơ. Bỏ các thứ còn lại 
vào nấu với nước, bằng lửa nhỏ thêm 30 phút là 
được. Ba ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ âm ích khí, khử thấp, 
hạ huyết áp. 


112* LAM LSI (Bnsạn) 



CANH RAU CẢN 


Nguụên liệu: 

Rau cần nước 500g 

Táo đen 250g 

Cách làm: 

Táo đen rửa sạch, bỏ hột. Rau cần rửa sạch cắt 
khúc nấu chung cho chín, nêm vùồ ăn. 

Công đụng: 

Canh rau cần có tác dụng tu bổ can thận, khử 
mỡ, hạ huyết áp, thích hợp với bệnh cao huyết áp, 
tiểu đường. 


CANH BÍ ĐAO, CẢ ĨRAM 

Nguỵên liệu: 

Bí đao 500g 

Cá trắm 200g 

Lượng vừa rượu gạo muối, hành, gừng, nước 
luộc gà. 

Cách làm: 

Cá trắm làm sạch, thái lát. Bí đao gọt vỏ rủa sạch 
cắt khúc, gừng gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng. 

Bắc nồi lên bếp, đổ nước canh gà vào nồi, cho cá 
trắm, bí đao, rượu, muối, hành, gừng vào cùng. Sau 
khi nấu sôi vớt bỏ bọt, chuyển sang lửa nhỏ, nấu cho 
cá chín, nhặt bỏ hành, gừng ra là được. 



Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, 
thích hợp với người cao huyết áp, người tì vị hư 
nhược. 


CANH GÀ, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO, CẢI CANH 

Nguyên liệu: 

Gà ri lcon 

Đông trùng hạ thảol5g 

Cải canh 50g 

Hành 5g 

Gừng 5g 

Tỏi lOg 

Muối một ít. 

Cách làm: 

Gà ri làm sạch, bỏ bộ lòng, ướp gừng, hành; đông 
trùng hạ thảo ngâm rượu, rửă sạch; cải canh ngâm 
nước rủồ sạch; tỏi đập dập. Thịt gà và đông trùng hạ 
thảo cho vào nồi, đổ vào chừng nủầ lít nước, dùng 
lửa lớn nấu sối sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút 
thì cho cải canh vào, nước sôi lại ià được. Mòi tuần 
ăn 1 lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ phế thận, trị ho, hạ 
huyết áp. 


114 ♦ UN AHH (Dofiạn) 



CANH GÀ NẤU RONG BIÊN, mạch đông 

Nguỵên liệu: 

Gà giò trống lcon 

Rong biển lOOg 

Mạch đông 15g 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Dầu mè lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Gà làm sạch, bỏ đuôi, bỏ lòng, chặt miếng, rong 
biển rửa sạch, cắt khúc, mạch đông rủầ sạch. Để nồi 
nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào 
phi cho thơm. Sau đó bỏ gà, rong biển, mạch đông 
vào xào sơ, cho vào tí nước, đậy nắp lại, dùng lửa 
nhỏ nấu chừng một giờ là đựơc. Mỗi ngày ãn một 
lần, thang trên chia làm 3 lần ăn. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ âm thận, thích hợp 
với bệnh cao huyết áp kèm thận suy yếu. 

CANH CẢI NẤU MẠCH ĐÔNG, HOA cúc 

Nguỵên liệu: 

Cải canh 50g 

Mạch đông 15g 

Hoa cúc 20g 



Gừng 5g 

Hành lOg 

Nước tương (xì dầu) một tí. 

Cách làm: 

Canh cải nia sạch, mạch đông rửa sạch, hoa cúc 
rủa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để chảo nóng 
đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi 
cho thơm, xong cho các thứ trẽn vào với lượng nước 
vùầ đủ, nấu chín là được. Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng mạnh gan, sáng mắt, bổ 
âm bổ thận. Thích hợp với bệnh cao huyết áp. 

CANH CÀI BẮP, ĐẬU ĐỎ 

Nguỵên liệu: 

Cải bắp lOOg 

Đậu đỏ 15g 

Gừng 3g 

Hành lOg 

Dầu một lượng thích hợp, muối một tí. 

Cách làm: 

Cải bắp rửa sạch, cắt khúc, đậu đỏ ngâm nước rủa 
sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ 
dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho 
thơm, đổ vào nửa lít nước, bỏ đậu đỏ vào nấu 40 
phút, sau đó cho cải bắp vào nấu chín, nềm muối là 
được. Mỗi ngày ăn một lần. 


116 * LO ASB (Bièn ỈỌ||) 



Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi 
tiểu, hạ huyết áp. 


CANH Ốc, CẦN TÂY 


Nguyên liệu: 

Õc đồng 50g 
Thịt lợn nạc 20g 
Cần tây 50g 
Đậu đỏ 15g 
Nấm hương 15g 
Gìrtig 3g 
Hành lOg 
Tỏi lOg 

Nước tương (xì dầu) lOg, dầu một lượng thích hợp. 

Cách tàm: 

Thịt ốc đồng rửa sạch cắt miếng, thịt lợn cắt 
miếng, cần tây rửa sạch, cắt khúc, đậu đỏ rỉfa sạch, 
nấm hương ngâm nước cho mềm, bỏ cuống, cắt làm 
hai, gừng cắt lát, hành cắt khúc, tỏi bỏ vỏ, cắt làm 2. 
Dùng một nồi nấu đậu đổ với 1 lít nước cho đậu chín. 
Lấy nồi khác để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng 
bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, bỏ ốc, thịt, vào 
xào sơ. Tiếp theo đổ đậu đỏ đã nấu chín cùng với 
nước vào nồi ốc, thịt. Cho cần tây, nấm hương, xì 
dầu vào nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ 
hầm cho nhừ là được. Mỗi ngày ăn một lẳn. 

HíỊc đa dnh diỂqg cioiigiíòi bệnh tíbậi * 117 



Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng trừ thấp, lợi tiểu, giảm 
mỡ, hạ huyết áp. 


CANH THỊĩ lợn. Câu kỷ 

Nguyên liệu: 

Thịt lợn nạc 50g 

Câu kỷ lOOg 

Bột năn 20g 

Trứng gà 1 quả 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Muối một ít, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Thịt lợn nạc rủa sạch, cắt miếng, câu kỷ rửa sạch, 
gừng cắt lát, hành cắt khúc. Bỏ thịt vào tô, đập trứng 
gà vào, bỏ bột năn, muối, một ít nước vào trộn đều. 
Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, 
hành vào phi cho thơm, đổ nước vào nấu sôi. Bỏ tô 
thịt đã ừộn vào đến khi nước sôi lại lần nũa thì bỏ 
câu kỷ vào nấu sôi thêm 10 phút là được. Mỗi ngày 
ãn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp. 


118 ♦ UN AN ì (Kén íoại) 



CANH RAU CẦN TÀY, HẢI SÂM, CÂU KỶ 

Nguyên liệu: 

Cần tây 50g 

Hải sâm lOOg 

Câu kỵ lOg 

Gừng 3g 

Hành lOg 

Muối một ít, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Cần tây rửa sạch, cắt khúc, hải sâm rang sơ, bỏ 
ruột, rửa sạch, cắt miếng mỏng, câu kỷ rủa sạch, 
gừng cắt lát, hành cắt khúc. Đe nồi nóng đổ dầu vào, 
chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi 
bỏ tất cả vào nấu với nước, vặn lửa nhỏ nấu chừng 
30 phút là được. Mỗi ngày ãn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng tẩm bổ can thận, hạ 
huyết áp. 


CANH RAU CẨN, HẢI SÂM, MỘC NHĨ 

Nguyên liệu: 

Cần tây 50g 
Hải sâm lOOg 
Mộc nhĩ 50g 
Gừng 3g 



Hành lOg 

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Cần tây run sạch, cắt khúc, hải sâm ngâm nước cho 
mềm, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng, nấm rửa sạch, gừng 
cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ 
dầu nóng bổ gừng, hành vào phi cho thơm rồi bỏ tất 
cả vào xào sơ, ừộn đều. Sau đó nấu với nước vặn lủa 
nhỏ nấu chùng 30 phút là được. Mổi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp. 

CANH GIÁ ĐỔ, HOÀI SƠN 

Nguỵên liệu: 

Giá lOOg 

Củ mài lOg 

Câu kỷ lOg 

Gừng 3g 

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Giá bỏ rễ, rủa sạch, khoai mài ngâm nước, rửi 
sạch, cắt miếng, câu kỷ rửa sạch, gừng cắt lát, hàn 1 
cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng t > 
gùng, hành vào phi cho thơm, đổ vào nủa lít nướ 1 , 
rồi bỏ giá, khoai mài, câu kỷ vào nấu 25 phút là 
được. Mỗi ngày ăn một lần. 


120* LAN ANB (blẽíl «ại) 



Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ thận sáng mắt, thanh 
nhiệt trừ thấp. 


CANH CẢI, DUA LEO 


Nguyên liệu: 

Cải canh 50g 

Dua leo 5g 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Tỏi lOg 

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Cải canh rủa sạch, dưa leo gọt vỏ. bổ ruột, cắt 
miêhg, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu 
vào, chờ dầu nóng bồ gừng, hành vào phi cho thơm, 
đổ vào vài chén nuớe, nấu sôi bỏ tất cả vào để vừa lủa 
nấu chừhg 20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng lợi tiểu, tiêu thũng, hạ 
huyết áp. 


CANH GÀ, RAU CẨN NẤU NHị long 

Nguyên liệu: 

Thịt gà 50g 



Cần tây 50g 

Địa long 25g 

Hải long (hải mã) 20g 

Nấm hương 20g 

Gừhg 3g 

Hành lOg 

Muối một ít, dầu một lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng, địa long rủa sạch cắt 
khúc, hải long ngâm nước, bổ vào nồi hấp cho mềm, 
cắt khúc, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng 
đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi 
cho thơm, xào sơ thịt gà với đìa long, sau đó bỏ cần 
tây, hải iong, nấm hương, nêm tí muối, thêm vào 
lượng nửơc vừa đủ, vặn lửa nhỏ nấu 40 phút là được. 
Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp. 

CANH RAU CHÂN V|T nấu sò khổ 

Nguyên liệu: 

Rau chân vịt lOOg 
Sò khô 30g 
Câu kỷ lOg 
Táo đồ 10 quả 
Hành lOg 

Muối một ít, dầu mè một lượng thích hợp. 


122» LAN AHS (biên soạn) 



Cách làm: 

Rau chân vịt rủa sạch, sò khô rửa sạch cắt miếng, 
câu kỷ rửa sạch, táo đỏ rửa sạch bỏ hột, hành cắt 
khúc. Đe nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ 
gùng, hành vào phi cho thơm. Sau đó đổ vào vài 
chén nước, nấu sôi rồi cho tất cả vào nấu chừng 15 
phút là được. Mồi ngày ãn một lần. 

Cônổ dụng: 

Đổ mồ hôi, ngiửig khát, bổ âm. bổ thận, hạ huyết áp. 

CANH GÀ, CẢ NGỰA 


Nguyên liệu: 

Thịt gà 50g 
Cá ngựa (hải mă) lOg 
Gừng 35g 
Hành lOg 
Muối một ít. 

Cách làm: 

Thịt gà rửa sạch, cắt miêhg, hải mã rửa sạch, 
gừng cắt lát, hành cắt khúc.'Bỏ hải mã, thịt gà, hành 
vào nồi với nủa lít nước, nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó 
vặn lửa nhỏ lại nấu thêm chừng 1 giờ là được. Mồi 
ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ khí huyết, ôn thận 
dương. 



CANH THỊT bổ Câu, Đông trùng hạ thảo 


Nguyên liệu: 

Bồ câu 1 con 

Đông trùng hạ thảo lOg 

Sơn tra 15g 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Tỏi lOg 

Muối 1 ít. 

Cách iàm: 

Bồ câu bỏ bộ lòng, đuôi và móng, làm sạch chặt 
miếng, đông trùng hạ thảo ngâm rượu, rửa sạch, sơn 
tra rủa sạch, bỏ hột, cắt miếng, gừng cắt lát, hành 
cắt khúc, tỏi bỏ vỏ, cắt lát. Cho tất cả vào nồi với nủa 
lít nước. Nấu sồi bằng lủa lcm, sau đó, vặn lửa nhỏ, 
lại nấu thêm 45 phút là được. Mỗi ngày ãn một lần, 
ăn thịt, uống canh. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ thận dương, hạ 
huyết áp. 


CANH RAU CẦN, Đỗ TRỌNG 

Nguyên liệu: 

Cần tây 210g 
Đỗ trọng lOg 


124» LAN AN1 (bièn <ụn) 



Gừhg 5g 

Hành lOg 

Muối một ít, dầu lượng thích hợp. 

Cách tàm: 

Cần tây rửa sạch, vắt khúc, đỗ trọng rang khô, tán 
thành bột, táo bỏ hột, gừng cắt lát, hành cắt khúc, 
để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu sôi, bỏ gừng, hành 
vào phi cho thơm. Rồi cho vào nửa lít nước, nấu sôi 
thì cho tất cả các thứ còn lại vào, nấu bằng lửa nhỏ 
chừng 20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ gan thận, hạ 
huyết áp. 


CANH SÒ HUYẾT, CẨN TÂY, ĐÔ TRỌNG 

Nguyên liệu: 

Sò tươi 50g 
Cần tây 50g 
Đỗ trọng lOg 
Củ năn lOg 
Gíửig 3g 
Hành lOg 

Muối một tí, dầu lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Thịt sò rửa sạch, cắt miếng, cần tây rửa sạch, cắt 
khúc, đỗ trọng tán thành bột, củ năn rửa sạch, bỏ vỏ, 



cắt làm hai, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng 
đổ dầu vào, chờ dầu sôi bỏ gừng, hành vào phi cho 
thơm, rồi đổ sò, đỗ trọng, cần tây, củ năn, muối vào 
xào Sơ. Sau đó đô vào 300ml nước, để nhỏ lủm nấu 
20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ thận dương, hạ huyết 
áp. 


CANH HÀI SÂM NẤU Đỗ TRỌNG 

Nguyên liệu: 

Hải sâm lOOg 

Đỗ trọng lOg 

Gừhg 3g 

Hành lOg 

Muối một tí. 

Cách làm: 

Hải sâm bỏ ruột, cắt miếng, đổ trọng rang khô 
tán thành bột, gừng đập dập, hành cắt khúc. Cho 
tất cả vào nồi nấu với lượng nước phù hợp. Dùng lủm 
lớn nấu sôi, sau đó vặn lủm nhổ nấu thêm 40 phút 
là được. Mỗi ngày ăn một lần, thang trên chia làm 
3 lần ăn. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ gan thận, hạ 
huyết áp. 


126 ♦ UM Ấ1Ỉ (biẻn soán) 



CANH DẠ DÀY LỢN, Đỗ TRỌNG 

Nguyên liệu: 

Dạ dày lợn 30g 
Đỗ trọng 30g 
Sơn tra 20g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Tỏi lOg 
Muối một ít. 

Cách làm: 

Bao tử lợn lấy muối xát đều bên trong bao tử cho 
sạch, nhét đỗ trọng, sơn tra, gừng, hành vào trong 
bao tử lợn, đỗ trọng dùng nước muối xáo qua, sơn 
tra bỏ hột, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc, tổi 
bỏ vỏ. Rồi đem bao tử lợn nấu với 1 lít nước, nấu sôi 
bằng lửa lớn, vớt bọt bỏ, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu 
thêm 90 phút là được. Tiếp theo vớt bao tử lợn ra, 
cắt miếng, bỏ vào nước canh nấu sôi lại là được. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, mạnh gân 
cốt, hạ huyết áp. 

CANH RAU CẤN TÂY, RAU CẢI BẸ XANH 

Nguyên liệu: 

Cần tây 50g 
Cải bẹ xanh 50g 


Tte dơa cMi ctíõtig cho Dgiiởi bệũb thận ♦ 127 



CHÁO BẦU 


Nguyên liệu: 

Bột quả bầu 10 - 15g (càng tâu càng tốt) 

Gạo tẻ 50g 

Đường đỏ vừâ dùng 

Cách làm: 

Đầu tiên đem bỏ gạo và đường đỏ vào trong nồi 
đất cùng lúc, cho thêm 500ml nước, đun đến khi sôi, 
cho thêm bột bầu lâu năm, nấu thêm một ỉát đến khi 
thấy cháo đặc tà được. 

Mỗi ngày ăn 2 lần, ãn cháo ấm nóng, 5 - 7 ngày 
là một đợt trị liệu. 

Còng dụng: 

Lợi thuỷ, tiêu thũng. Phù hợp với người phù thũng 
do viêm thận và bệnh tim, phù thũng chân, 

CHẢO CẢI THÌA VÀ HẠT BO BO 


Nguyên liệu: 

Rau cải thia non 500g 

Hạt bo bo 60g 

Cách làm: 

Đầu tiên đem hạt bo bo nấu thành cháo loãng, rồi 
cho thêm cải thìa non đã rửa sạch và cắt nhỏ. Đun 
sỏi, đợi khi cải thìa chín là được, không được đun lâu. 

Khi dùng không cho muối hoặc chỉ cho thêm ít 
đường, mối ngày ăn hai lần. 



Công dụng: 

Kiện tỳ, trừ thấp, thanh nhiệt, lợi tiểu. Thích hợp 
với người bị bệnh phù thũng ít tiểu của viêm thận cấp. 

CHÁO gạotèĩhỊt dê 

Nguyên tiệu: 

Thịt dê lOOg 

Gạo tẻ 150g 

Cách ỉàm: 

Rửa thịt dê. thái nhỏ. 

Đãi gạo, cho nước vào xoong đun khoảng 30 
phút thl cho thịt vào, đảo đểu, nêm nếm gia vị vừa 
dùng. Khi thịt chín thì bắc ra là được. 

Công dụng: 

Ôn bổ thận dương. 

CHÁO THẬN DÈ LÁ KHỎI TỬ 

Nguyên liệu: 

Lá khởi tử tươi 500g 

Thận dê 1 đôi 

Gạo tẻ 2£0g 

Cách làm: 

Rủa lá khởi tử, thái nhổ. Thận dê bỏ màng, gân, 
thái mổng. Đặt thịt dê, lá khởi tử và gạo vào xoong 
đun thành cháo. Có thể ăn tuỳ ý. 


150 ♦ I|AH Mõ (biên Mit) 



Công dụng: 

Tu bổ can thận, thông tai, sáng mắt. 


CHÁO THẬN DÊ 


Nguyên liệu: 

Lá khởi tử 500g 
Thận dê 1 đôi 
Thịt dê 250g 
Gạo tẻ 250g 
Hành 5g 
Cách làm: 

Rủa thận dê, bỏ mỡ gân, khía quả thận, rứa hành. 
Đặt thịt dê vào xoong nhôm, đổ nước vừa đủ. Rửa lá 
khởi tử, đặt vào trong túi nhỏ, buộc lại. 

Đãi gạo cho vào xoong. 

Đun các nguyên liệu trên thành châo, chơ cho thít 
dê chín nhừ là được. 

Công dụng: 

Bổ thận, tráng cốt. 

CANH THẬN DÊ TRANG 

Nguyên liệu: 

Thận dê trắng 1 đôi. 

Trần bi 5g 

Nhục thung dung 50g 



Tấn bát lOg 

Mỡ dê 200g 

Thảo quả lOg 

Hồ tiêu lOg 

Cách làm: 

Thái thận dê, mỡ dê thành miếng. 

Nhục thung dung đem tẩm rượu rồi thái mỏng. 
Đem tất cả các nguyên liệu đặt vào xoong, đổ nước 
vào đun chín. Khi ăn bỏ các bã thuốc, húp nước, ăn 
thận dê. 

Công dụng: 

Ôn thận tráng dương, làm khoẻ lưng xương. 

CANH THẬN DÊ, HỒNG SÂM, NHỤC THUNG DUNG 

Nguyên liệu: 

Hồng sâm lOg 

Nhục thung dung 15g 

Thận dê 1 đôi 

Cách ỉàm: 

Rửa thận dê, cho nước vào xoong, đun trong 30 
phút. Sau đó cho hồng sam, nhục thung dung vào, 
tiếp tục đun 15 phút nữa. Húp nước, ăn hồng sâm 
và thận dê. 

Công dụng: 

Bổ thận tráng dương. 


152 ♦ LAN ANH (biên ícạn) 



THẬN DÊ CÁCH THUỶ 


Nguyên liệu: 

Thận dê 1 quả 
Đỗ trọng 2g 
Tiểu hồi 0,5g 
Ba kích lg 
Hạt hẹ 0,5g 
Một sao ít muối 
Cách làm: 

Mổ thận dê, bỏ màng, gân, rỉfa sạch. Sau đó cho 
cac vị thuốc và muối sao vào trong thận dê rồi buộc 
lại. Đặt thận dê vào xoong hấp cách thuỷ trong 
khoảng 30 đến 50 phút là được. Bỏ các vị thuốc đã 
nhét vào quả thận, thái thận ăn vào chiều tối. 

Công dụng: 

Bổ thận. 


THỊT chó hắc phụ 


Nguyên liệu: 

Hắc phụ phiến 30g 
Gừng tươi 150g 
Thịt chó l.OOOg 

Tỏi, dầu hạt cải củ, hành một lượng vừa đủ 

Cách ĩàm: 

Rửa thịt chó, thái thành miếng nhổ. Nướng 
gừng tươi. 



Hắc phụ phiến cho vào nổi đất hoặc xoong nấu 
trong khoảng 2 tiếng, sau đó đặt thịt chó, tỏi, gùhg 
vào, đổ nước với một lượng thích hợp, đun nhỏ lửd 
cho tới khi thịt chó chín nhừ. 

Khi ăn có the chia làm nhiều ỉần. Không nên ăn 
quá no. Người bị cảm mạo cấm ãn thịt chó. 

Công dụng: 

On thận tán hàn, tráng dương ích tinh. 


thỊt chó hoải son 

Nguỵên liệu: 

Hoài sơn 40g 

Khởi tử 40g 

Thịt chó 500g 

Nước luộc gà 1 lít 

Muối, bột hồ tiêu, rượu nêp cái, hành, gíửig một 
lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Thịt chó rửa sạch, thái miếng nhỏ, ngâm vào 
nước nóng. 

Hoài sơn, khởi tử đem rửa sạch. 

Đun nóng chảo, đem thịt chó cùng hành, gừng vào 
xào qua. Cho rUỢu cái vào. Bắc chảo xuống, chuvển 
thịt chó sang nồi đất. Tiêp tục cho hoài sơn, khởi tử, 
muối, nước luộc gà vào, dùng lửa nhỏ hầm cho tới khi 
thịt chó chín nhừ. Nêm gia vị, mỳ chính vùa dùng. 


154 • LIU MII (biên ọi) 



Công dụng: 

Tư bổ can thận, ích tinh sáng mắt. 


thỊĩchó đậu đen 

Nguyên tiêu: 

Đậu đen 500g 
Thịt chó 300g 

Cách tàm: 

Thịt chó và đậu đen đem rửa sạch. 

Thái thịt chó thành miếng nhỏ, đem hầm chung 
với đậu đen, cho vào một chút gia vị. An nóng, mỗi 
ngày ăn vàỉ lần. An liền trong vòng 1 tuần. 

Công dụng: 

Tráng dương, cố thận, bổ khí dưỡng tinh. 

BA BA HẤP KIM CHÂM 


Nguyên tiêu: 

Ba ba 1 con 500g 
Rau kim châm 30g 
Thịt lợn nạc 200g 
Mộc nhĩ 15g 

Cách tàm: 

Rau kim châm, mộc nhĩ (đã ngâm) rửa sạch; thịt 
lợn nạc rửa sạch, thái miếng, ba ba mo rủa sạch, 



chặt khúc cho tất cả vào bát to, đổ nước sôi vừa phải, 
đậy kín, cho vào hấp cách thuỷ 2 - 3 giờ, tra gia vị. 

Công dụng: 

Bổ âm giáng hoả, bổ thận, điều hoà huyết dịch; 
chữa kinh nguyệt ra nhiều, sốt nhẹ kéo dài. 

Người tỳ vị hàn, thấp không nên ăn. 

thỊt ếch hẩm kỷ tủ 


Nguyên liệu: 

Thịt ếch 0,5kg 

Cật [ợn 2 quả 

Bong bóng cá 60g 

Kỷ tử 30g 

Cách làm: 

Ếch làm sạch, lọc bỏ xương lấy thịt, bong bóng cá 
ngâm nước sôi cho mềm. thái sợi cật lợn rủa sạch, 
rạch ra lọc bỏ màng mỡ, thái mỏng; kỷ tử rửa sạch, 
cho tất cả vào bát to để nước vùa phải, đậy kín, đem 
hầm cách thuỷ trong 2 giờ, tra gia vị. 

Công dụng: 

Bổ thận nhuận phổi, dưỡng âm bổ huyết, ích tinh 
sáng mắt, làm mịn làn da, có thể trị bệnh quáng gà, 
thị lực giảm, da khô... 

Người bị cảm chưa khỏi, bị tỳ hư, bệnh thấp 
không nên ăn. 


156 ♦ LAN m (bièn sạn) 



Nguỵên tiêu: 

Sò biển 250g 
Lá ngải lOg 
Đậu đen 200g 
Bạch thược 50g 
Rượu gạo 
Cách tàm: 

Sò biển, đậu đen xào thơm, cho 1 bát rượu, 5 bát 
nước, thược dược, lá ngải cứu sắc lấy nước uống. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt hoạt huyết, lợi thuỷ trừ phong, giải 
độc, thích hợp với người bị đau lưng do hư thận, mắt 
mờ, báng bụng do huyết hư. 

CÁ RẮC VÙNG RÁN 


Nguỵên tiêu: 

Thịt cá chép (cá trắng) 400g 
Lòng trắng trứng 1 quả 
Vừng trắng 3/4 cốc 
Muối 1/4 thìa con 

Nước gừng, rượu, mỗi thứ 1,5 thìa con. 

Cách tàm: 

Cá làm sạch, bọc lấy thịt, thấm khò, thái miếng 
mỏng vừâ phải, ướp kỹ; lòng trắng đánh đều, nhúng 



cá vào rắc vừlng. Đun nóng dầu (mỡ) cho cá vào rán 
vàng, lấy ra để ráo, bày đĩa rắc rau mùi phía trên. 

Công dụng: 

Bo khí, điều hoà chức năng dạ dày, trợ tỳ bổ cơ, 
nhuận ngũ tạng, làm đen tóc, thích hợp với người 
can thận, tinh huyêt kém, tóc bạc sớm, đau lưng mỏi 
gối, táo bón... 


CẢ TRÊ NẤU TỎI 


Nguyên liệu: 

Cá trê 0,5kg 
Nấm mùa đông 25g 
Tỏi lOOg 

Rau cần mỗi loại 200g 

Gừng 4 lát 

Đậu phụ khó thái sợi 

Cách làm: 


Cá trê mổ bỏ hết ruột, rửư sạch, chặt thành tìừig 
khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ hết ruột, rửã 
sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau 
cần bỏ rễ, lá rửa sạch, thái đoạn; đậu phụ khô ngâm 
cho mềm; tỏi thái nhỏ; nấm ngâm cho nở; ướp 
đường, muối, mì chính. Đun nóng dầu (mỡ), cho rau 
can vao đao chín tái, múc ra để săn dùng. Tiêp tục 
cho gừng tỏi phi thơm, cho cá trê vào rán hơi vàng, 
vẩy ít rượu, cho ít nước luộc thịt (hoặc nước lã) nấu 
sôi chín nấm, đậu phục, tra muối, đường; chuyển tất 


158» LAN AND (Bicn scạn) 



cả sang nồi đất, đun lửa vừa phải trong nửa giờ, cho 
rau cần đảo đều, cho nước sốt là được. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, điều hoà khí và chức năng dạ dày, 
thích hợp với người âm hư, váng đầu hoa mắt, ù tai, 
hay quên, chân tay tê dại, cơ thể suy nhược sau khi 
ốm, ăn uống kém. 

Người bị cảm sốt, nhức đầu, đau họng, ho không 
nên ăn món này. 


CẢ TRỄ NẤU ĐẬU ĐEN 


Nguỵẽn liệu: 

Cá trề 1 con (chừng 0,6kg) 

Trần bì vừa phải 
Tinh bột 1/2 thìa con 
Đường 1 thia con 
Đậu đen 200g 
Muối 1/4 thìa con 
Hạt tiêu một ít 
Dầu ăn vừa đủ 
Cách làm: 

Cá mổ bỏ ruột, nhúng qua nước nóng già, rửa hết 
nhớt bằng nước lạnh, thấm khô, ướp muối hạt tiêu. 

Đậu đen đãi sạch, rang thơm đổ nước nấu sồi 
trong 15 phút, đổ ra ngâm nước lă, đưa sang nồi đất, 
cho trần bì vào đun sôi. 



Đun nóng dầu, cho cá đã ướp vào rán chín; đưa 
sang nồi nấu đậu đen cùng ninh nhừ, tra gia vị 
muối, đường, hạt tiêu, khi nước ninh đặc múc ra ăn 
lúc còn nóng. 

Công dụng: 

Bổ huyết bổ thận, dưỡng âm, dùng thích hợp đối 
với các chứng bệnh thiếu máu, cơ thể suy nhược, 
chảy máu cam khó đông, đau lưng mỏi gối. 

THỊĩ dê hẩm nhục thung dung 

Nguyên liệu: 

Thịt dẽ 250g 

Gừng lOg 

Nhục thung dung 50g 

Cách làm: 

Nhục thun dung rủa sạch; gừng gọt vồ, rửa 
sạch, thái lát mỏng; thịt dê rủa sạch, thái miếng 
nhỏ. Đun nóng dầu (mỡ), phi gừhg thơm, cho thịt 
dê vào đảo, sau đó cho nhục thung dung và 1 bát 
con nước. Để nhỏ lửa ninh đến khi thịt dê chín nhừ 
cho xì dầu, muối. 

Công dụng: 

Thích hợp với người kinh nguyệt không đều do 
thận hư. 


160 * I|AH AND (Dicn scạn) 



Nguỵên liệu: 

Rau hẹ 150g 

Gan dê 200g 

Cách làm: 

Gan dê thái mỏng, đun to lủte xào cùng rau hẹ. Trước 
khi hành kinh 5 ngày bắt đầu ăn, liền trong 3 ngày. 

Công dụng: 

Bổ khí, hành khí giải độc. bổ gan thận, thích hợp 
cho người do gan thận kém dẫn tới chậm kinh. 

CHÁO THẬN (BẤU DỤC) BÒ 

Nguyên liệu: 

Thận bò 1 cái 

Gạo tám thơm 50g 

Dương khởi thạch 30g 

Gia vị thích hợp 

Cách làm: 

Thận bò rửd sạch cắt thành miếng nhỏ. Dùng vải 
(3 lớp) bọc dương khởi thạch, cho vào nước vừa 
lượng nấu một tiếng, rồi mới cho thận bò và gạo vào 
nấu thành cháo. Nếm gia vị vìte ăn. 

Công dụng: 

Trị bệnh tiểu đường, dương suy, thận hư, có công 
hiệu bổ thận tráng dương. 



BẦƯ DỤC LỌN NẤU HẠCH ĐÀO 


Nguyên liệu: 

Bầu dục lợn 2 cái 

Cùi thịt đào 30g 

Đỗ trọng 30g 

Cách làm: 

Bầu dục lợn rửci sạch thái miếng mỏng; đỗ trọng 
cho vào nồi, đổ nước đun to lủte cho sôi, bỏ bã lấy 
nước nấu bầu dục và đào, cho muối và gia vị. 

Công dụng: 

Thích hợp với người thận dương hư dẫn đến kinh 
nguyệt ra nhiều, tinh thần mệt mỏi, váng đầu hoa 
mắt, đau lưng mỏi gối. 

ÓC LỢN HẦM HOÀI SƠN KỶ TỦ 

Nguyên liệu: 

Óc lợn 1 bộ 

Hoài sơn (củ mài) 30g 

Câu kỷ tử 30g 

Cách làm: 

Óc lợn ngâm trong bát, bóc bỏ màng gân; hoài 
sơn, kỷ tử rủà riêng từng thứ, cho vào bát to cũng óc 
lợn, đổ nước vừâ phải, đậy kín, đuồ hầm cách thủy 
trong 2 giờ, tra gia vị. 

Công dụng: 

Bổ dưởng gan thận, bổ trung ích huyết, dùng cho 


162 ♦ LAM AH0 (Biên Ọì) 



người bị chóng mặt, nhức đầu do huyết hư, thần kinh 
suy nhược. 

BẮP CẢI XÀO thỊt 


Nguyển iiệu: 

Bắp cải 250g 

Thịt nạc 150g 

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con 

Gia vị ướp: Xì dầu 1 thìa con, đường 1/2 thìa con, 
bột 1 ít. 

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mi chính 1 ít. 

Cách làm: 

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn rủa 
sạch để ráo, thái mỏng băm vụn, ướp gia vị. Đun 
nóng dầu (mỡ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước 
xào chín víte, múc ra. Tiếp tục đun nóng dầu, cho tỏi 
vào phi thơm, cho thịt băm vào đảo chín, đua rau 
bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, 
bo não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần 
kình, cao huyết áp, bệnh mạch vành... 

TRỨNG CHIM CÚT NẤU HOÀNG TINH, ĐẢNG SÂM 

Nguỵên liệu: 

Trứng chim cút 10 quả 

Hoàng tinh lOg 



Đảng sâm lOg 

Táo tàu 10 quả 

Cách làm: 

Cho trứhg chim vào nồi, đổ nước luộc chín, bóc 
bỏ vỏ. Hoàng tinh, đảng sâm rửa sạch, bọc trong túi 
vải xô sạch, buộc chặt miệng túi; táo tàu rửa sạch, 
cho túi thuốc cùng táo tàu vào nồi, đổ nước vừầ phải, 
nấu trong 1 giờ, cho tiếp triửig chim cút, nấp tiếp 
nửa giờ, tra gia vị. Ản trứng và nước canh. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, khoẻ thận, lợi phổi, hạ huyết áp, 
hợp với người bị mệt mỏi, thở gấp gáp, sắc mặt nhợt 
nhạt, váng đầu hoa mắt, kinh nguyệt không đều, 
kém ăn, cao huyết áp. 


TRỨNG GÀ NẤU TẨM GỬI DÂU 

Nguyên liệu: 

Trứng gà 4 quả 

Tầm gửi cày dâu 60g 

Táo tàu 10 quả 

Cách làm: 

Tầm gửi dâu. táo tàu rửa sạch, cho vào nồi cùng 
trứng gà, đổ nước vừa phải, đun nhỏ lửa trong 1 giờ, 
lấy ra bóc trứng ăn. 

Công dụng: 

Mát gan dưỡng thận, tăng huyết dịch, đỡ tiêu 
khát, hoạt huyết điều kinh. 


164 * LM ầHB (biên <oạn) 



Không nên ăn nhiều trong 1 lần để phòng ngừa 
gây tích tuệ. 


GAN GÀ XẢO ĐẬU PHỤ 
Nguyên ỉiệu: 

Gan gà 400g 
Rau hẹ một ít 
Dầu lạc 3 thìa canh 
Xì dầu 3 thìa canh 
Đậu phụ rán 2 miếng 
Ớt chín 1 quả nhỏ 
Rượu 2 thìa canh 
Cách làm: 

Gan gà rửa sạch, nhúng qua nước sôi vớt ra để 
ráo, thái thành từng miếng vuông nhỏ; đậu phụ đă 
rán đem ngâm nước nóng cho ra hết dầu mỡ, lấy ra, 
để ráo, thái nhỏ; rau hẹ rủa sạch, thái đoạn; ớt chín 
rửa sạch, bổ hạt, thái mỏng. 

Đun nóng dầu, cho gan gà, đậu phụ, rau hẹ, ớt 
vào xào chín, tra gia vị cho vừa. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, phòng thiếu máu. 

GAN GÀ NẤU RAU CÂU 

Nguỵên tiêu: 

Gan gà 3 bộ 



Rau câu tươi 700g 
Hành, rau mùi vừa đủ đùng 
Tỏi băm nhỏ 1 thìa con 

Giơ vị ướp: Muối 1/4 thìa con, đường 1/2 thìa 
con. 

Gỉơ vị khác: Mỡ hàu 1/2 thìa canh, dầu vừhg 1/2 
thìa con, hạt tiêu, tinh bột một ít. 

Cách làm: 

Rau câu rửa sạch, để ráo nước, ướp kỹ. 

Gan gà rửa sạch, thấm khô, thái mỏng để sẵn. 
Đun nóng dầu, đằo chín riêng từng thứ; múc ra, 
để ráo dầu. 

Phi hành, gừng thơm, đưa gan gà, rau câu, gia vị 
vào đảo đều, múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, phòng thiếu máu. 

THÍT gà hẩm a giao 

Nguyên liệu: 

Thịt gà 120g 
Thịt sò 16g 
A giao 30g 
Táo tàu 5 quả 

Cách làm: 

Thịt gà bỏ da, rửa sạch, băm nhỏ; thịt sò, táo tàu 


166 ♦ UN MIR (Kén $oạn) 



rửa sạch, cho cả vào bát to cùng a giao, đổ nước sôi 
vừa phải đậy vung kín, đưa hầm cách thuỷ nhỏ lửa 
trong 1 giờ. 

Công dụng: 

Bổ huyết đông máu, nhuận phổi bổ âm, hợp với 
người huyết hư thận yếu, kém ăn, ra bạch đới, đái 
dắt, sắc mặt nhợt nhạt, yếu đuối. 

Người có đàm thấp (có đờm), tỳ hư, thấp tuệ 
không nên ăn. 


HÌTGÀ nấu hạt dẻ, củ mài 

Nguyên liệu: 

Thịt gà 200g 
Thục đỊa hoàng 5g 
Nấm hương 6 cái 
Củ mài 200g 
Hạt dẻ 20 hạt 
Cách làm: 

Hạt dẻ bỏ vỏ, ngâm cùng củ mài, nấm bỏ đế 
ngâm nước cho nở, vớt ra để ráo. 

Đun nóng chảo, xào củ mài, nấm, hạt dẻ, cho địa 
hoàng, thịt gà đổ nước vào cùng nấu, khi nấu kiểm 
tra nếu hạt dẻ đã chín nhừ thì cho ít gia vị. 

Công dụng: 

Bổ thận bổ âm, khoẻ dạ dày và ruột, bổ huyết 
điều kinh. 



GAN GÀ NƯÔNG 


Nguyên liệu: 

Gan gà 600g 

Muối, xì dầu, mỡ hàu, rượu mỗi loại 1 thìa canh, 
đường 4 thìa, vôi bột, bột ngũ hương mỗi loại 1 ít, 
nước gừng vùa đủ dùng. 

Cách làm: 

Gan gà rửa sạch, ướp nước gừng cho hết mùi hoi 
rồi rửa sạch, để ráo, trộn đều gia vị ướp cho vào gan 
gà, ướp trong 2 giờ. Trong thời gian ướp nhào bột 
nhiều lần cho ngấm. Đem gan đã ướp xiên phơi 2 - 
4 giờ, cho vào lò nướng to lửa 30 phút, khi thấy chảy 
mỡ là chín, lấy ra thái mỏng. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, bổ âm sáng mắt, hợp với người mờ 
mắt, xung huyết võng mạc mắt, nhức đầu, ù tai. 


GÀ HẤP SINH ĐỊA 


Nguyên liệu: 

Gà mái đen 1 con 
Sinh địa hoàng 240g 
Đường phèn 150g 

Cách làm: 

Gà làm sạch, bỏ nội tạng, sinh địa thái sợi, trộn 
đường, cho vào bụng gà, khâu kín, đem hấp cách 
thuỷ, không dùng muối, dấm. 


168 * LAN ANS (biên .van) 



Công dụng: 

Bổ thận âm, khí huyết, trị các chứng bệnh hư tổn 
đo lao lực đài ngày, tim đập loạn nhịp, thở gấp gáp, 
miệng họng khô, tứ chi mỏi, đau nhức xương thịt, 
đau bụng dưới, chán ăn, âm dương không điều hoà. 

Người chư* hết tà độc không nên ăn. 

GÀ HẨM TAM TÀI 


Nguỵên liệu: 

Thịt 1 con 500g 
Thục đìa 60g 
Táo tàu bỏ hạt 8 quả 
Sâm cao ly 15g 
Thiên đông 50g 
Gừng tươi 2 lát 
Cách làm: 

Gà làm sạch; sâm Cao ly rủa qua, thục địa rửa 
sạch thái miêng nhỏ, thiên đông, táo tàu rửa sach, 
cho cả vào bụng gà, đặt gà trong bát to, cho ít nước 
vừa đủ, đậy kín, hầm cách thuỷ 3 giờ, cho gia vị. 

Công dụng: 

Bổ khí bổ âm, dưởng phế thận, dùng cho người 
gầy yếu, khô miệng, váng đầu do âm hư, có nhiệt. 
Người đang sốt, tì vị hư hàn không dùng. 



CAO MẬT DÂU 


Nguyên liệu: 

Mật ong 300g 

Quả dâu tằm tươi lOOOg 

Cách làm: 

Đem quả dâu sắc lấy hai lần nước trộn đều, sắc 
tiếp còn khoảng 1 lít, cô đặc trên lủto nhỏ, lúc đã hơi 
dính lại thì cho mật ong vào, nấu lại cho sôi, để 
nguội cho vào bình dùng dần. Nên uống 3 lần, mỗi 
lần hoà cùng 20 ml nước để nguội. 

Công dụng: 

Quả dâu vị đắng tính hàn, có tác dụng bổ thận, tư 
âm dưỡng huyết. Mật ong vị ngọt tính bình đi vào 
các kinh tỳ, vị, đại trường có tác dụng nhuận trường 
thông tiện. 


RUỢU DÂU 


Nguỵẽn liệu: 

Dâu tươi lOOOg 
Rượu trắng lOOOml 

Cách làm: 

Dâu đem giã nát cho vào vò rượu, trộn đều, đậy 
kín, sau ba ngày dùng là được. Rượu uống ngày hai 
lần, mỗi lẫn một chén nhỏ. 

Công dụng: 

ích thận thuỷ, bổ thận âm, lợi thuỷ, tiêu sưng, an 


170 * LAN MỈB (Eo sạn) 



ngũ tạng. Chủ trị các chứng sưng phù chân, tiểu khó, 
tai ù, miệng khát do thận âm bất túc thuỷ nhiệt nội 
trở gây ra. 


THÍT đùi dẽ bổ cốt chì 

Nguyên liệu: 

Bổ cốt chỉ50g 
Cà rốt250g 
Thịt chân dêlõOOg 
Dầu thực vật 
Muối tinh 
Xì dầu 
Rượu cái 
Quế 

Gừng tươi 

Cách làm: 

Rủa sạch bổ cốt chỉ, để ráo nước. 

Thịt chân dê để cả xương rửa sạch, thái thành 
miếng lớn. 

Rủa cà rốt, thái miếng, đun cho nóng xoong, 
khồng cho dầu, dùng lửa vừa xào khô 10 phút, chín 
50% rồi bỏ vào bát. 

Cho 3 thia dầu thực vật vào xoong, dùng lửa vừa 
đun cho sôi dầu rồi cho 3 miếng gừng vào, tiếp đó 
bỏ thịt dẽ vào, xào đẳo trong 5 phút thi cho vào 3 
thìa rượu cái nếp, khi đã có mùi thơm (sau khoảng 5 



phút) thì gia muối, xì dầu, nửa bát nước, lại đun tiếp 
10 phút, thì chuyển đổ vào nồi đất. 

Cùng đổ bổ cốt chỉ, cà rốt, quế vào nồi đất, cho 
vào 3 đến 4 bát lớn nước lã vào nồi đất. Dùng ỉùă 
to đun cho sôi, sau đó dùng lửa nhỏ đun chừng 2 
tiêng đồng hồ, đun cho đến khi thịt dê nhừ nhũn ra 
là được. 

Àn trong bCte ăn. Ản vào mùa đông là thích hợp. 

Công dụng: 

Ấm ty vị, ôn thận dương. 

Dùng cho những người già, liệt dương, đêm đi đái 
nhiều. 


Bỗ CÂU NGŨ HƯƠNG 


Nguyên liệu: 

Bồ câu sữal con 

Bột ngũ hương lOg 

Đường, muối, xì dầu, hành lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Sao nóng một thìa muối tinh rồi đổ bột ngũ 
hương vào đảo đều, sao thành muối ngũ hương. 

Mổ đằng lung chim bồ câu, dùng dao rạch các 
khớp cánh, khớp chân; dùng các gia vị ướp một 
tiếng đồng hồ. 

Đun nóng xoong đã có dầu bỏ thịt bồ câu vào đậy 
kín, sao nhỏ lửâ (khi sao đảo một lần). Chặt thịt bồ 


172 ♦ LAI AID (Kén soạn) 



câu cho vào đĩa, rắc muối ngũ vị lên trên. 

Công dụng: 

Bổ thận cố tinh, ích khí hoà huyết 

Bổ CÃU HẤP 


Nguyền tiêu: 

Bồ câu 10 con 

Thịt hun khói lOOg 

Măng đóng hộpl20g 
Thịt gà mái 500g 

Õng chân lợn 500g 

Nấm hương 10 cái 

Rượu, muối, mì chính, hạt tiêu, nước luộc gà vùa đủ. 

Cách ỉàm: 

Dìm bồ câu vào nước cho chết, vặt sạch lông, bỏ 
nội tạng, đầu và móng, rửa sạch. 

Thịt gà và ống chân lợn rửa sạch. 

Măng và thịt hun khói thái miếng, vắt bỏ nước 
trong măng, nấm hương ngâm nước rủa sạch. 

Cho chim bồ câu đã làm sạch, thịt gà, ống chân 
lợn vào nồi, cho nước vào đun chín khoảng tám 
phần thì vớt thịt bố câu, thịt gà và ống chân lợn ra. 

Lấy 10 cái âu gốm, mối âu đặt 1 con chim bồ câu, 
một miếng mãng, một cái nấm hương, một miếng 
thịt lợn hun khói cho vào. Lấy thịt ống chân lợn thá 
nhỏ, nước luộc thịt bỏ muối mì chính, gia vị vừa ăn. 



Cho vào các âu đựhg bồ câu, đậy nắp lại cho vào 
hấp, dùng \ùở nhỏ đun, chờ cho nước thang trong và 
thịt mềm là được. 

Công dụng: 

Bổ can, ích thận, dường huyết cố tinh. 

TRỨNG CHIM CÚT HÀ THỦ Ô 

Nguyên liệu: 

Trúng chím cút 10 quả 

Hà thủ ô50g 

Cách làm: 

Luộc trứng chim cút, bóc vỏ, hà thủ ô r ửẽL sạch. 
Đem hai thứ nấu trong 30 phút là được. 

Àn trứng cùng nước, mỗi ngày một lần. 

Công dụng: 

ích thận bổ gan, ích tinh hoà huyết. Rất tốt cho 
những người thận tinh hư tổn, đầu váng, mắt hoa, 
râu tóc bạc sớm, chuk già sức khoẻ đã suy, huyết hư 
tiện bế, da thô. 


THịT lợn Mảng khỏi tử 

Nguyên liệu: 

Khởi tửlOOg 
Thịt lợn nạc500g 
Măng nonlOOg 


174 ♦ LAU AND (BẺÍI sạn) 



Mỡ lợnlOOg 

Muối, đường trắng, mi chính, rượu, dầu vừng, xì 
dầu vừa đủ. 

Cách làm: 

Thịt lợn rửa sạch, bỏ gân màng, thái thành nhữhg 
sợi nhỏ dài 6cm, măng cũng thái thành nhữtig sợi 
nhỏ dài 6cm. 

Khởi tử rửa sạch. 

Đặt nồi lên bếp cho nóng, rồi cho mỡ lợn vào đun 
nóng lên, cho măng và thịt vào xào. Cho rượu, 
đường trắng, gia vị vào đảo đều, tiếp đó cho khởi tử 
và dầu vừng vào xào chín là được. 

Ản trong bũa ăn. 

Công dụng: 

Tư âm bổ thận, thanh can, làm sáng mắt. Dùng 
tốt cho người yếu, thiếu sức, thận hư, mắt hoa nhin 
vật không rõ.... Món ăn này còn thích hợp với học 
sinh tiểu học, trung học và những người lao động trí 
óc... 


CẬT LỢN, SÂM , HOÀI SƠN 

Nguyên liệu: 

Cật lợn 500g 
Nhân sâm 3g 
Đương quy lOg 
Hoài sơn lOg 



Xì dầu, giấm, gừng, tỏi, dầu vừng một lượng vừa 
đủ. 

Cách iàm: 

Bổ đôi quả cật, bỏ gân màng, rửa sạch. Thái gừng 
thành từng sợi nhỏ, tỏi hành thái miếng. 

Cho cật iợn, đương quy, hoài sơn, nhân sâm vào 
nồi, cho nước vừa đủ dùng đun đến khi cật lợn chín 
nhừ. 

Vớt cật lợn ra, thái thành từng miếng nhỏ, rưới xì 
dầu, mì chính, dầu vừng, gừng sợi, bột tỏi đảo đều 
lên là dùng được. 

Công dụng: 

Bổ thận cố tinh, ích khí dưỡng huyết. 


GAN LỌN NHỤC QUẾ 

Nguụên liệu: 

Gan lcmlOOg 
Nhục quếlSg 
Táo tầu 6 quả 

Cách làm: 

Gan lợn rửa sạch cho vào nồi, đổ nước vừa đủ cho 
nhục quế, táo tầu vào nấu khoảng 15 phút là được. 

Công dụng: 

ích thận bổ gan, bổ huyết kiện tì. 


176 • UN AHS (Bicn *cạn) 



Nguyên tiêu: 

Thịt bò200g 
Tri mẫuSOg 

Muối, rượu, gừng, hành vừa đủ. 

Cách làm: 

Thịt bò thái thành miếng dài 2cm rộng lcm, tri 
mẫu rửa sạch. 

Cho thịt bò tri mẫu vào nồi đất, đổ nước, cho hành, 
gừng, muối vào. đun cách Ihuỷ, chín là ăn được. 

Công dụng: 

Bổ thận, gan, thanh nhiệt, tư tâm, kiện tì vị. 

vỊt hạt sen 

Nguyên tiêu: 

Vịt cái lcon 
Hạt sen 50g 
Ý dĩ 50g 
Bách hợp 30g 
Gạo nếp lOOg 
Tôm nõn 15g 
Thịt lợn hun khói 50g 
Dầu hạt củ cải lOOrrtl 

Rượu trắng, tiêu bột, muối, mi chính vừa đủ. 



Cách làm: 

Hạt sen bóc vỏ, bỏ tâm, gạo nếp vo sạch, ỹ dĩ, 
bách hợp đem ngâm trong nước nóng. Tôm nỏn 
ngâm nước nóng, nấm hưoỉng ngâm trong nước ấm 
10 phút, rửa sạch thái hỉnh chữ đinh. Thịt lợn hun 
khói bỏ da, thái đều nhau. Tất cả cho vào bát, cho 
rượu trắng, muối vào đảo đều cho lên hấp 30 phút 
bỏ ra giã nát, làm nhân thuốc. 

Vịt làm sạch bỏ nội tạng, chặt bỏ đầu. Đem nhồi 
nhân thuốc vào bụng, sau đó bỏ vào nồi nước nóng 
đun 2-3 phút, dùng muối, rượu, tiêu bột trộn đều 
xát khắp mình vịt, cho vịt vào nồi hấp, khoảng 2 
tiếng thì lấy ra. 

Cho dầu vào nồi, đun cho nóng dầu, bỏ vịt vào 
chao 3 phút cho da vịt giòn thì vót ra đặt vào đĩa. 

Ân trong biỉà ăn. 

Công dụng: 

ích thận, cố tinh, nhuận phế kiện ti. 

TRẢI VẢI, TÁO ĐÒ 


Nguyên liệu: 

Trái vải 7quả 
Táo đỏ 5 quả 

Cách làm: 

Vải bóc vỏ, táo đỏ rủa sạch, cho nước vào đun 
chín, lấy nước uống. Nên uống lúc bụng đói. 


178 • UN m (Kíi *ạn) 



Công dụng: 

Món ãn này có tác dụng bổ phế thận, dưỡng 
âm huyết. 


ĐẬU NÀNH 


Nguyên liệu: 

Khổ qua 1 quả 

Sữa đậu nành lOOml 

Mật ong lượng thích hợp. 

Cách làm: 

Khổ qua rửa sạch, bỏ ruột xắt thành miếng. 

Lấy khổ qua và sữa đậu nành cho vào máy xay 
sinh tố, sau khi xay đổ vào ly, cho mật ong vào quậy 
đều là có thể dùng được. 

Công dụng: 

Bồi bổ cho người gầy ốm. Trị mụn ở tuổi dậy thì, 
bồi dưỡng gan thận. 


TÁO r MẬN 

Nguyên liệu: 

Táo tâyl quả 
Mận 2 quả 
Sữa tươiSOml 
Mật onglỗml 



Cách làm: 


Táo rủa sạch, gọt vỏ, thái lát. Mận rửa sạch, gọt 
bỏ vỏ, bỏ hạt, bổ làm tư. 

Cho các nguyên liệu trên vào máy sinh tố, xay 
nhuyễn, lọc bỏ xác, chắt lấy nước vào ly để dùng. 

Cho sữa tươi và mật ong vào ly nước táo, khuấy 
đều để uống. 

Công dụng: 

Sạch thận, dưỡng gan. 

NHO ĐỎ 


Nguỵên liệu: 

Nho đỏ200 g 

Mật ong 15 ml 

Cách làm: 

Nho rửa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt, để dùng. 

Cho nho vào máy ép nước trái cây cùng với 
200ml nước đun sôi để nguội, ép lấy nước đổ ra ly. 

Cho mật ong vào ly nước nho, trộn đều để uống. 
Khi uống, tuỳ sở thích, có thể cho thêm đá lạnh, 
uống càng thơm mát. 

Công dụng: 

BỔ máu, tăng cường dinh dưỡng. Vì nho chứa 
đường glucô và khoáng chất sắt, kali, có thể cải thiện 
tinh trạng thiếu máu, giúp dự trữ canxi trong cơ thể, 
tăng cường chức năng thận. 


180 ♦ LAU m (Diỉoưạn) 



NHO, CHUỐI 


Nguyên tiêu: 

Nho 20 quả 

Chuối tiêul quả 
Sữa bòlOOmí 

Mật onglõml 

Cách làm: 

Nho rửa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt. 

Chuối bóc vỏ, cắt khúc. 

Cho nho, chuối vào máy xay sinh tố cùng với 50g 
đá lạnh vụn, xay nhuyễn, rót ra ly để dùng. Sau đó 
cho sữa và mật ong vào khuấy đều để uống. 

Công dụng: 

Tăng cường thể lực. 

Nho có tác dụng làm khoẻ thận, bổ sung thể lực, 
giúp tuần hoàn máu, thúc đấy bài tiết nước tiểu, nhất 
là đường gluco trong nho dễ được cơ thể hấp thụ, 
nên uống nhiều sẽ khoẻ người. 

DỪA, KHẾ 


Nguyên liệu: 

Khê chua 150 g 
Nước dừa 200 ml 
Mật ong 1 thìa cà phê 



Cách làm; 

Khê đem rủa sạch, thái miếng, cho vào máy ép, 
ép lấy nước. 

Đổ nước vào ly cùng với nước dừa, thêm mật ong 
vào khuấy đều. 

Công dụng: 

Nước quả này có tác dụng dưỡng huyết, bổ thận, 
ngoài ra còn có tác dụng chữa tóc bạc sớm. 

MƯỚP, CẦN TÂYÉP 


Nguyên tiêu: 

Mướp 3 quả 
Rau cần tây lOOg 
Muối ăn lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Mướp gọt vỏ, rửa sạch. Cần tây rửa sạch. 

Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép, ép lấy nước. 
Đổ nước ép ra ly, cho thêm một ít muối ăn. uống 
làm nhiều lần trong ngày. 

Công dụng: 

Hạ huyết áp, dùng trường kỹ tốt cho người viêm 
gan, thận. 

DÂU, TÁO ÉP 


Nguyên tiêu: 

Dâu 15 g 
Táo đỏ4 quả 


182 * LAN m (ten scụii) 



Cách làm: 

Táo rửa sạch, bỏ hạt. 

Dâu rửa sạch. 

Bỏ dâu táo vào nồi nước, sau khi sôi, nấu thêm 25 
phút ỉửa nhỏ. 

Uống thay trà. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, hạ huyết áp. 

củ CẢI ÉP 


Nguyên ỉiệu: 

Củ cải500 g 
Một chút muối. 

Cách íàm: 

Củ cải rủa sạch, thái miếng nhỏ, sau đó cho vào 
máy ép, ép lấy nước. 

Đổ nước ép củ cải ra ly, cho thêm chút muối. 

Công dụng: 

Mỗi ngày uống vài chén, giúp bổ thận kiện tì, 
dường khí huyết, làm nhuận cơ, trắng da. 


NHO ÉP 


Nguyên liệu: 

Nho tươi250 g 
Mặt ong250g 



Cách làm: 

Nho tươi rửa sạch, cho vào máy ép, ép lấy nước. 
Đổ nước nho ép vào ly hoà với 250g mật ong. 

Công dụng: 

Ngày uống 2 lần, mổi lần 15 - 30g có tác dụng bổ 
thận, trợ dương, dưỡng khí huyết, kiện tì. 

NƯỚC ÉP CÙ MÃ THẤY VÀ cù CẢI 

Nguyên liệu: 

Củ mã thầy500g 
Củ cải trắng500g 

Cách làm: 

Củ mã thầy và củ cải đem rửa sạch cắt vụn, giã 
nát, đem vào túi vải thưa đã tiệt trùng vắt lấy nước, 
bỏ xác. cho thêm một ít mật ong, chia uống 2 - 3 lần 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, hạ huyết áp. Phù hợp vói bệnh xơ thận 

NUÓC ÉP DUA CHUỘT CÀ CHUA 

Nguyên liệu: 

Dưa chuột200g 
Cà chualSOg 

Cách làm: 

Để riêng hai thứ rửa sạch, ép lấy nước. Ngày chia 


184* LAU ANB (Dícaịọi) 



làm 1 - 2 lần để uống. 

Công dụng: 


Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng. 

Phù hợp với người bệnh viêm thận cấp và mạn 
tính. 


CẨU MẠCH 

Nguyên liệu: 

Câu kỳ tửio g 
Mạch môn đông30 g 

Cách dùng: 

Cho các dược liệu trên vào nấu cùng với nước 
thành nước uống. 

Uống thay nước uống. 

Công dụng: 

Bổ thận bổ âm. 

GŨ GIA BÌ, XA TIỂN THẢO 

Nguyền liệu: 

Lá ngũ gia bì 30g 
Xa tiền thảo 30g 

Cách làm: 

Hai dược liệu trên rửa sạch, cắt nhỏ, bỏ vào trong 
bình nước, đổ nước sôi lượng thích hợp vào, đậy kín 



nắp bình trong khoảng 20 phút là được. 

Uống nhiều lần thay nước. 

Công dụng: 

Bổ thận lợi thuỷ. Thích hợp để điều trị huyết ảp 
kết hợp thận hư. 

CANH ĐẬU ĐỎ VÓI CÁ CHÉP 

Nguyên liệu: 

Đậu đỏ 30g 

Thiên hoa phấn 15g 

Cá chép lcon 500g 

Hành hoa, rượu, dầu ăn, muối, mì chính vừa đủ. 

Cách íàm: 

Đậu đỏ rửa sạch, loại bồ tạp chất, ngàm nước 
nóng cho nở ra. Thiên hoa phấn rửa sạch, phơi khô 
tán bột. Cá chép làm sạch bỏ vảy, mang và nội tạng 
rồi cắt làm 3 khúc, cho vào chảo dầu đang sôi chao 
qua cùng với rượu, hành,gừng cho thật thơm thì lấy 
ra để vào bát to. Đổ nước và đậu đỏ vào nồi ninh 
nhỏ lửa trong 30 phút rồi thẳ cá chép vào đun tiếp 
30 phút nữa. Cuối cùng cho thiên hoa phấn vào 
khuấy đều, đun sôi lại, nêm muối, mì chính vừa ăn 
là được. 

Công dụng: 

Kiện tỹ ích vị, trừ thấp tiêu thũng, hạ đường huyết. 
Dùng cho người bệnh tiểu đường dạng dạ dày nóng, 


186 * LẤN m (BỒI íOẠi) 



phổi nóng, táo nhiệt. Với người bệnh kèm theo 
chứng cao huyết áp và mắc bệnh thận thì càng hiệu 
quả hơn. 


CANH XƯƠNG SỐNG LỘN nấu phục linh 

Nguỵên liệu: 

Xương sống lợn 50g 

Phục linh 30g 

Gia vị vừò ăn. 

Cách làm: 

Xương lợn nấu nhỏ lửa hầm rồi bỏ xương và mỡ 
đi, chỉ lấy nước. Sau đó cho phục linh vào nấu, nêm 
gia vị vừa ăn. Ngày ăn hai lần. 

Công dụng: 

Bổ não, mạnh thận, ích tỳ, an thần, hạ đường 
trong máu, làm mạnh tim, hạ huyết áp, tăng khả 
năng kháng thể của cơ thể. 

CÀU KỶ XÀO THịĩ 


Nguỵên liệu: 

Câu kỷ50g 
Thịt lợn nạc200g 
Măng ngâm20g 

Muối, mì chính, rượu, bột lọc, xì dầu lượng viỉờ đủ. 

Cách làm: 

Rửa sạch thịt lợn. thái thành 5ơi nhỏ, cho rượu, 



muối, bột lọc trộn đều; rửa sạch măng thái sợi nhỏ; 
rửở sạch câu kỷ. 

Đặt chảo lên bêp, cho dầu ăn vào đun nóng, 
cho thịt, măng vào xào; sau đó cho rượu, muối, 
xì dầu, câu kỷ vào đảo cùng, nêm mì chính vào 
là được 

Công dụng: 

Tư âm dưỡng huyêt, bổ ích gan thận, thích hợp 
vói người bệnh tiểu đường, đồng thời cũng rất tốt với 
người già cơ thể yếu ăn. 

CÁC BÀI THUỐC Bổ THẬN 


Bài 1 

Nguỵên liệu: 

Củ mài lOOg 
Rau hẹ 250g 

Dầu ăn, muối tinh vừở đủ. 

Cácft làm: 

Củ mài cạo vỏ, rửct sạch, thái lát mỏng, rau hẹ rửà 
sạch, thái đoạn ngắn, cho ít dầu vào đun nóng đảo 
chín, tra muối, làm món ăn hàng ngày. 

Công dụng: 

Bổ thận kiện tỳ, ích tinh tráng dương - chủ trị: 
Thận dương yếu, di tinh, liệt dương. 


* UM m 



Nguyên liệu: 

Nhân hồ đào 50g 

Rau hẹ 250g 

Dầu vừng, muối tinh đủ dùng. 

Cách làm: 

Nhân hồ đào rửa sạch, để ráo, đun nóng dầu, đổ 
nhân hồ đào vào, đảo thơm chín lấy ra; rau hẹ rửa 
sạch, thái nhỏ đảo dầu cho chín, tra muối; trước khi 
ăn rắc nhân hồ đào lên. Ngày 1 thang dùng theo 
bữa cơm. 

Công dụng: 

Bổ thận trợ dương, ích tinh bổ tuỷ. 

Bài 3 

Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ đen lOg 

Mộc nhĩ trắng lOg 

Đường phèn đủ dùng. 

Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm nước cho nở, rửa sạch, nhặt bỏ 
chân, cho vào nồi cùng đường phèn, đổ nước vào 
đun to lửa để sôi thì chuyển nhỏ lửa ninh nhừ. Mỗí 
ngày ăn 1 thang, chia 2 lần. 

Công dụng: 

Bổ thận âm, nhuận phổi giảm ho, giảm lipit máu. 



Bài 4 

Nguyên liệu: 

Bách hợp 30g 
Khiêm thực 60g 
Táo tàu 15 quả 
Mật ong đủ dùng. 

Cách làm: 

Rủà sạch bách hợp, táo, khiếm thực, cho vào nồi, 
đô nước vừâ phải đun to lủà đên sôi rồi chuyển nhỏ 
lửa ninh nhừ, trước khi ăn cho mật ong vào. Mỗi 
ngày dùng một thang, chia 2 lần. 

Công dụng: 

Bổ âm kiện tỳ, bổ thận cố tinh. 

Bài 5 

Nguyên liệu: 

Hạt dẻ lOOg 
Vừng đen 250g 
Gạo tẻ 250g 
Hồ đào nhân 25g 
Muối tinh vùà đủ. 

Cách làm: 

Hạt dẻ bóc bỏ vỏ, nhân hồ đào, gạo đãi sạch, cho 
vào nồi, đổ nước, tra muối nấu thành cơm. Trước khi 
ăn rắc vừng đen (đã rang chín, giã nhỏ). Mỗi ngày ãn 
1 thang, chia 2 lần. 


190 MAU AM (Bà soạn) 



Công dụng: 

Bổ gan thận, nhuận ngũ tạng, mạnh gân cốt. 

Bài 6 

Nguyên tiêu: 

Hạt ý dĩ 50g 
Hạt dẻ đă bóc vỏ 50g 
Vừng đen đã rang chín 
Muối tình vừa đủ dùng. 

Cách làm: 

Tương tự như bài 5 ở trên. Ngày ăn 2 lần vào lúc 
đói. 

Công dụng: 

Bổ thận tinh, kiện tỳ, tăng cường sức khoẻ. 

Bài 7 

Nguyên liệu: 

Câu kỷ tử 15g 
Ngũ vị tử 6g 
Mật ong vừở đủ. 

Cách làm: 

Câu kỷ tử, ngũ vị tử cho vào nồi, đổ 2 bát nước 
sắc cạn còn 1 bát. 



Bải 8 

Nguyên liệu: 

Đậu đen 50g 

Câu đồng khoai tươi 250g 

Muối tinh mì chính, hạt tiêu, dầu vừng mỗi thứ một ít 
vừa đủ dùng. 

Cách làm: 

Câu đồng khoai và đậu đen rửa, đãi sạch. Rang 
chín đậu trước, ninh nhừ, cho câu đồng khoai vào 
đun sôi tiếp trong 3-5 phút, tra đường, mi chính, hạt 
tiêu, dầu vừng. Mỗi ngày dùng 1 thang, chia 2 lần 
làm món canh trong bũa ăn. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, kiện tỳ, lợi tiện hoá, dưỡng tâm 
thanh huyết, cố tinh, bớt đái nhiều. 

Bài 9 

Nguyên liệu: 

Củ mài 500g 

Nhân hồ đào 50g 

Bột mì 150g 

Mật ong, muối ăn, dầu vừng, bột ngô hoà nước 
mỗi thử một ít vừa đủ dùng. 

Cách làm: 

Củ mài cạo sạch vỏ rửa sạch, hấp chín lấy ra ép 
vụn, chao vào với bột mì nặn thành bánh, rắc nhân 


192 • LAN ASÍ (En vạn) 



hồ đào, cho vào lổng hấp 20 phút. Lấy một nồi 
khác, cho mật ong, muối, dầu vừng, đun nhỏ \ửă đến 
khi chảy loãng ra, cho bột thực phẩm vào khuấy đều 
thành dạng hồ, tưới lên bánh. Mỗi ngày ăn 2-3 lần 
làm món ăn điểm tâm. 

Công dụng: 

Bổ thận âm, kiện tỳ, tăng cường sắc khoẻ, cố 
tinh, bớt đái nhiều. 

Bài 10 

Nguyên liệu: 

Kê 150g 

Đường đỏ vừa đủ. 

Cách làm: 

Kê đãi sạch, cho vào nồi cùng đường đỏ, đổ vừa 
nước nấu thành chè ăn. 

Công dụng: 

Bổ hư ích thận kiện tỳ khai vị điều hoà hư nhiệt. 

Bài 11 

Nguyên liệu: 

Nhân hồ đào 30g 

Củ mã thầy 50g 

Táo tàu 15 quả 

Khoai lang 75g 

Đường phèn vừci đủ. 



Cách làm: 

Củ Mã thầy, khoai lang gọt vỏ rửa sạch, thái 
miếng nhỏ. Táo tàu, nhân hồ đào rửa sạch, cho vào 
nồi, đổ nuớc đun chín kĩ, cho tiếp khoai lang, mã 
thầy, đường phèn vào nấu nhừ. Mỗi ngày 1 thang, 
chia 2 lần. 

Công dụng: 

Kiện tỳ ích thận, dưỡng huyết bổ khí. 


194 •lAí AHD (biètisoạn) 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Chế độ ăn uống cho người bệnh thận 

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2006 
• Bệnh thận, phỏng đoán uà điều trị 

Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, 2004 

- Món ăn cho người bệnh thận 

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thức õn tàng cường sức khoẻ cho người bệnh 
ận 

Nhà xuất bản Hà Nội, 2007 

- Cách phòng uà trị bệnh thận 

Nhà xuất bản Y học, 2005 



MỤC LỤC 


Vai trò của thận đối vỏi cớ thể 5 

Các loại bệnh liên quan đến thận 6 

Một số rau, củ, quả, hạt tốt 

cho người bị bệnh thận 16 

Khoai lang và khoai tây 16 

Đậu đỏ 16 

Đậu xanh 17 

Hạt bo bo 17 

Đậu đen 17 

Bí đao 17 

Rau diếp 18 

Đậu đũa 18 

Đậu tằm 19 

Đậu bốn mùa 19 

Măng tây 19 

Ngân nhĩ 20 

Mộc nhĩ đen 21 

Củ cải 22 

Nắm hương 22 

Rau sam 22 


196 • LAN Am (Do soạn) 



Rau hẹ 

22 

Hành, tỏi 

23 

Dưa hấu 

23 

Nho 

23 

Hồ đào 

24 

Quả kiwi 

24 

Hạt dẻ 

24 

Lá sen 

25 

Râu ngô 

25 

Đại hoàng 

26 

Rễ cỏ tranh 

26 

Sợi cà rốt 

26 

Đào nhân 

27 

Vừtig 

27 

Cây tầm xuân 

28 

Hạt bí ngô 

29 

Hướng dương 

29 

Cây chuối hột 

31 

Cây cải xoong 

31 

Cây lô hộ 

32 

Cây chua me đất hoa đỏ 

34 


CÁC MÓN ÃN TỐT CHO THẬN VẢ CHỬA BỆNH THẬN 


Cháo hạt dẻ 

37 

Cháo quế - hạt dẻ 

38 

Cháo dâu 

38 



Bánh hạt sen 

39 

Cháo bí ngô 

39 

Cháo hẹ 

40 

Cháo hoàng kỳ 

40 

Cháo trần bì, hạnh đào 

41 

Cháo ngũ vị tử 

42 

Cháo nhân trần, táo hồng và ngũ vị 

42 

Canh sò, hoa hồng và đầu cá 

43 

Canh quả dâu với gan gà 

44 

Canh gan bò, cẩu khởi tử và quả dâu 

44 

Canh gan lợn với hoa bí đỏ 

45 

Canh hải đới, đậu xanh 

46 

Canh chế biến từ rau kim châm và rau 

thơm 47 

Mã thầy xào gan lợn 

47 

Hà thủ ô xào gan lợn và gan dê 

48 

Cá trê nấu tỏi 

49 

Bắp cải xào thịt 

50 

Táo đỏ, ngũ vị tử hầm thịt thỏ 

51 

Canh đậu đỏ 

52 

Canh giá đỗ 

52 

Canh dưa chuột và đậu tằm 

53 

Canh bí đao và đậu đỏ 

54 

Canh sâm và cùi nhãn 

54 

Cháo long nhãn hạt sen 

55 

Đường phèn hạt sen 

55 


198 ♦ LAN AND (Diên sạn) 



Hạt sen tuyết hoa 

56 

Hạt sen bạc hà 

57 

Hạt sen - ngân nhĩ 

57 

Cháo hạt sen 

58 

Canh khiếm thực 

59 

Cháo khiếm thực 

59 

Cháo Khiếm thực, Hồng táo, Hồ đào 

60 

Cháo bột khiếm thực, đào nhục 

61 

Cháo hạt dẻ 

61 

Cháo quế, hạt dẻ 

62 

Cháo dâu 

63 

Canh thịt bò đậu tằm 

63 

Canh ý dĩ bạch quả 

64 

Canh cật lợn, củ súng, đảng sâm 

64 

Cháo táo, quế chi 

65 

Cháo củ súng, bạch quả 

66 

Cháo hoàng kỳ 

66 

Cháo bột ngô bí đao 

67 

Trà cá mực 

67 

Cháo củ súng bạch quả 

68 

Mật ong nấu bách hợp 

69 

Canh hoài sơn tuyết nhĩ táo 

69 

Yến sào nấu đường phèn 

70 

Canh dưỡng nhan, ích thọ 

70 

Canh gà tây dương long nhãn 

71 

TteítoíMàởgdioiiịiỂibệỂứậi* 199 



Súp thanh não 

72 

Súp stte bò, yến sào 

72 

Thanh quả hầm bào ngư 

73 

Vi cá đường phèn 

74 

Củ nãn nấu cật heo 

74 

Song nhĩ xào bối trụ 

75 

Dương sâm bong bóng cá 

76 

Nhộng tằm xào hoa hẹ 

77 

Cháo gà hải sâm 

77 

Hải sâm xào mướp đắng 

78 

Cao dâu mật ong 

79 

Thiên ngâu ma đầu 

80 

Cháo quả dâu 

81 

Cá chép nấu đậu đỏ 

81 

Ngọc dương hầm hạt sen 

82 

Ngọc dương hầm hồng nhục sâm 

83 

Cá chép đen nướng đất sét 

84 

Cá chép nấu bí đao 

84 

Cá frê nấu bí đao 

85 

Gà con nấu với hoàng kỳ 

86 

Bầu dục lợn xào đậu đũa 

86 

Rễ cỏ tranh 

87 

Rễ có tranh nấu với đậu đỏ 

87 

Bí đao luộc 

88 

Ồ mai 

88 


200 ♦ UI m (Biên sạn) 



Vừng đen 

89 

Nước ép cần tây 

89 

Cật lợn nấu bí đao 

89 

Canh ruột gà, thung dung, ba kích 

90 

Canh đuôi lợn nấu lạc 

91 

Canh đậu phông tỏi 

92 

Đỗ trọng cật lợn 

92 

Gà nấu bạch quả 

93 

Thủ ô can phiến 

94 

Yến sào gà 

95 

Canh thịt nạc, rau sam, đậu xanh 

95 

Canh bí đao đậu xanh 

96 

Canh dưa chuột tôm khô 

97 

Trứng cút đường phèn 

98 

Cá trê hầm đậu đen 

98 

Nước mướp và táo ép 

99 

Nước mướp ép 

100 

Trứng chim cút hầm câu kỷ tử 

100 

Thịt dê hầm 

101 

Thịt chó hầm hồi hương 

102 

Cháo chim cút 

102 

Canh thịt dê đương quy hoàng kỳ 

103 

Chè đậu xanh 

104 

Cháo thận dê hầm câu kỷ 

105 

Cháo gạo lứt, hoa cúc hột đào 105 


1k (ta âầ ităcg do HỊỊití bậh tỉm * 201 



Cháo gạo lứt, hà thủ ô táo đỏ 106 
Cháo gạo lứt, hải sâm 106 
Sơn tra 107 

Cháo gạo lứt, gan lợn, cầu kỷ 107 

Cháo gạo lứt, đỗ trọng 108 

Choá bí đao 109 

Cháo gạo lứt, nấu cật lợn cầu kỷ 109 

Cháo hà thủ ô 110 

Xúp thịt lợn, hoài sơn (củ mài) 110 

Xúp bột mỳ, rong biển 111 

Xúp bào ngư, vây cá nấu sâm cao ly 112 
Canh rau cần 113 

Canh bí đao, cá trắm 113 

Canh gà, đông trùng hạ thảo, cải canh 114 
Canh gà nấu rong biển, mạch đông 115 
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 
Canh bắp cải nấu đậu đỏ 116 

Canh ốc, cần tây 117 

Canh thịt lợn, cầu kỷ 118 

Canh rau cần tây, hải sâm, cầu kỷll9 
Canh rau cần, hải sâm, mộc nhĩ 119 

Canh giá đỗ hoài sơn 120 
Canh cải dưà leo 121 

Canh gà rau cần nấu nhị long 121 

Canh rau chân vịt nấu sò khô 122 

Canh gà, cá ngụà 123 


202 ♦ LAH AKB (biên soạn) 



Canh thịt bồ câu, đông trùng hạ thảo 124 
Canh rau cần đỗ trọng 124 

Canh sò huyết, cần tây đỗ trọng 125 
Canh hải sâm nấu đổ trọng 126 

Canh dạ dày nấu đỗ trọng 127 

Canh rau cần tây, rau cải bẹ xanhl27 
Canh bồ câu, rau cần tây, bồ cốt chỉ 128 
Canh thịt lợn, giá đỗ, rong biển 129 

Thịt rùa chưng hà thủ ô 130 

Gà hầm hoàng kỳ 130 

Thịt nạc hầm hoa kích, thiên đòngl31 
Thịt rùa hâm ngưà tất 132 

Gà hầm râu ngô, đông trùng hạ thảo 132 
Ba ba hầm dây tơ hồng 133 

Thịt thỏ nấu đỗ trọng , hột đào 134 

Trứng cút nấu đỗ trọng 135 

Trứng chim cút nấu hoàng linh, đảng sâm 135 
Bắp cải xào thịt 136 

Tôm hầm măng, đậu khôn, bách hợp 137 
Cần tây xào mộc nhĩ 138 

Hải sâm cầu kỷ 138 

Lươn xào cần bách hợp 139 

Cật dê xào cầu kỷ, cần tây 140 

Cá mực chiên bột 141 

Thịt lợn xào cần tây 142 

Đậu đen rang giấm 143 



Trà lá ba kích 

143 

Trà đan sâm, câu kỷ 

144 

Trà hoa cúc, mật ong 

145 

Nước dâu, táo 

145 

Chè mè đen, hoài sơn (cỏ mài) 

146 

Mướp, cần tây ép 

146 

Dâu, táo ép 

147 

Nước dâu, táo 

147 

Cháo vịt 

148 

Cháo bầu 

149 

Cháo cải thìa và hạt bo bo 

149 

Cháo gạo tẻ thịt dê 

150 

Cháo thận dê lá khởi tử 

150 

Cháo thận dê 

151 

Canh thận dê trắng 

151 

Canh thận dê, hồng sàm, nhục thung dung 152 

Thận dê cách thuỷ 

153 

Thịt chó hắc phụ 

153 

Thịt chó hoài sdn 

154 

Thịt chó đậu đen 

155 

Ba ba hấp kim châm 

155 

Thịt ếch hầm kỷ tử 

156 

Sò biển xào đậu đen 

157 

Cá rắc vừng rán 

157 

Cá trê nấu tỏi 

158 

Cá trê nấu đậu đen 

159 


204 ♦ UI Mi (ftiài soạn) 



Thịt dê hầm nhục thung dung 

160 

Rau hẹ xào gan dê 

161 

Cháo thận (bầu dục) bò 

161 

Bầu dục lợn nấu hạch đào 

162 

Óc lợn hầm hoài sơn kỷ tử 

162 

Bắp cằi xào thịt 

163 

Trứng chim cút nấu hoàng tinh, đảng sâm 163 

Trứng gà nấu tầm gửí dâu 

164 

Gan gà xào đậu phụ 

165 

Gan gà nấu rau câu 

165 

Thịt gà hầm a giao 

166 

Thịt gà nấu hạt dẻ, củ mài 

167 

Gan gà nướng 

168 

Gà hấp sinh địa 

168 

Gà hirr. tài 

169 

Cao mật dâu 

170 

Rượu dâu 

170 

Thịt đùi dê bổ cốt chỉ 

171 

Bồ câu ngũ hương 

172 

Bồ câu hấp 

173 

Trứng chim cút hà thủ ô 

174 

Thịt lợn măng khởi tử 

174 

Cật lợn, sâm , hoài sơn 

175 

Gan lợn nhục quế 

176 

lthịt bò tri mẫu 

177 

Vit hat sen 

177 



Trối vải, táo đỏ 178 

Đậu nành 179 

Táo, mận 179 

Nho đỏ 180 

Nho, chuối 181 

Dìte,khế 181 

Mướp, cần tâyép 182 

Dâu, Táo ép 182 

Củ cải ép 183 

Nho ép 183 

Nước ép củ mã thầy và củ cải 184 

Nước ép dite chuột cà chua 184 

Cẩu mạch 185 

Gũ gia bì, xa tiền thảo 185 

Canh đậu đỏ với cá chép 186 

Canh xương sống lợn nấu phục linh 187 

Câu kỷ xào thịt 187 

Các bài thuốc bổ thận 188 

Tài liệu tham khảo 195 


206 • LAI AM (Bà soạn) 










In 700 cuốn khổ (13 X 20,5) cm tại Cồng ty cổ phẩn ỉn Sao Việt. Giấy phép 

xuất bản số: 2l2 - 2008/CXB/55-29/VHTTdoQicXuấtBảncãpn^ 
20/03/2008. In xong và nộp tưu chiểu Quý D năm 2008. 


Tủ sách 

‘CHĂM SỎC SỨC KHOẺ CìlA ĐÌNH” 


1. Thực dơn cho hà mẹ mang thai và sinh con 

2. ỉ hực dơn cho bó từ Ị đến 3 tuổi 

3. I hực dơn cho bc từ 3 dcn 6 tuổi 

4. Thực dơn cho mìla hè 

5. I hực dơn cho ngươi bệnh cao huyết áp 

6. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh đau dầu 

7. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh dạ dày 
s. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh gan 

( X I hực dơn dinh dương cho ngươi bệnh loang xương 
10. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh táo bón 
I ỉ. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh thận 

12. ỉ hực dơn dinh dương cho ngươi bệnh tim mạch 

13. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh tiểu dương 

14. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh ung thư 


Nhà aAch Đống Đa • 834 Đưởng LAng - Đỏng Đa - Hà Nô! 

Nhâ 3âch Dông Tôy • 62 Nguyên Chí Thanh . Ha Nỗi - VVabsite www sachđongtay com 
Sôch Ha NOI - 245 Nguyền Th| M.nh Khai - Quàn 1 - TP. Hổ Chí Minh - VVebsite www sachhanoi com 









